Bộ GIAO Dưc VA ĐAO TAO 


VẬT Lí 6 





Bộ GIÁO DỤC VẢ ĐAO TẠO 


VŨ QUANG (Tổng chủ biên) 

BÙI GIA THỊNH (Chủ biỗn) 
NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG 


VẬT LÍ/ 

(Tái bản lần thứ tám) A M 


NHÀ XUẤT BÁN GIÁO DỤC VIỆT NAM 



Chịu trách nhiệm xuắ bản . Chủ tịch HĐQT kiêm Tồng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tồng Giám đốc kiêm Tồng biên lập NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lân dáu : 
Biên lập tái bán : 
Bién tập mĩ thuậ và trình bày bia: 

Sửa bàn in : 
Chế bán : 


PHẠM QUANG TRỤC - PHẠM THỊ NGỌC THẮNG 
VŨ THỊ THANH MAI 
TẠ THANH TÙNG 
TRẦN THỊ THANH BÌNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN Mỉ THUẬT VÀ TRUYỂN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


VẬT LÍ 6 

Mã số : 2H605t0 

In.cuốn, khổ 17 X 24 cm. 

In tại Công ti cổ phần in. 

SỐ in :.SỐ XB : 01-2010/CXB/289-1485/GD. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2010. 






LÒI NÓI ĐẨU 


Các em đang có trong tay cuốn sách Vật lí 6. Các em hãy hoạt 
động theo sự hướng dẫn cùa thầy giáo, cô giáo và theo các chi 
dẫn trong sách. 

Trong tiết học, các em sẽ thực hiện các hoạt động chủ yếu 
sau đây. 

1. Thu thập thông tin : Thông qua việc tự làm thí nghiệm hoặc 
quan sát thí nghiệm do thầy, cô giáo làm ; quan sát hiện tượng tự 
nhiên; đọc tài liệu; xem tranh, ảnh ; ôn lại những kiến thức đã học 
ở lớp dưới các em sẽ thu thập được những thông tin cần thiết về 
các hiện tượng vật lí cẩn học. 

Những phần có liên quan đến việc thu thập thông tin cần thiết 
được đánh dấu bằng kí hiệu ■ . 

2. Xử lí thòng tin: Căn cứ vào những thông tin đã thu thập được, 
đồng thời thông qua một hệ thống các câu hỏi trong bài học, các 
em sẽ rút ra những kết luận cần thiết. Đó là việc xử lí thông tin. 

Trong sách có nhiều câu không được viết trọn vẹn. Các em 
phải tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu này. 

Những phần có liên quan đến việc xử lí thông tin được đánh 
dấu bằng kí hiệu #. 

3. Vận dụng : Hoạt động này vừa giúp các em vận dụng những 
kết luận đã rút ra từ bài học vào thực tế để hiểu sâu bài học, vừa 
giúp các em tự kiểm tra trình độ của mình. Phẩn vận dụng được 
trinh bày dưới dạng các câu hỏi và các bài tập, trong đó có bài 
các em phải tự viết câu trả lời, có bài các em phải chọn câu trả 
lời đúng trong số các câu trà lời cho sẵn. Các bài có đánh dấu (*) 
là các bài tập khó. 

Những phần có liên quan đến việc vận dụng được đánh dấu 
bằng kí hiệu ▼. 


Trang 4 £ịs-0 

4. Ghi nhớ : Những nội dung các em phải học thuộc và ghi nhớ 
được in bằng chữ đậm trong nền khung màu. 

Trong sách, việc hướng dẫn các em thu thập thông tin, xử lí 
thông tin và vận dụng các thông tin được thông qua các câu hỏi 
hoặc các lệnh. Chúng được kí hiệu bằng , có đánh số liên 
tục Ql . E3 . BI. ... từ đáu đến cuối mỗi bài. 

Với các câu yêu cầu điền từ vào chỗ trống, các em có thề điền 
trực tiếp vào sách giáo khoa, hoặc không điền trực tiếp, mà viết 
vào vở cùa mình kí hiệu cùa câu, chữ số ở chỗ trổng phải điền 
từ, và cuối cùng là từ được chọn. 

Ví dụ : Ở bài 2, “ĐO ĐỘ DÀI”, phần “Rút ra kết luận", sẽ 
được các em thực hiện trong vở như sau : 

Bỉ (1)-độ dài 

(2) - giới hạn đo 

(3) - độ chia nhỏ nhé 

Ngoài ra, ở cuối mỗi bài còn có thể có mục “Có thế em chưa 
biết”, viết về những vấn đề lí thú liên quan đến nội dung bài học 
hoặc mục “Giải trí”, giúp các em thư giãn một chút cuối bài học. 

Mong rằng cuốn sách này sẽ là người bạn gần gũi và thân thiết 
của các em trong suốt năm học. 


TẬP THỂ TÁC GIẢ 



CHƯƠNG I 

CO HỌC 


■ Lực là gì ? 

■ Trọng ĩực là gl ? 

■ Khối lượng là gì ? 

■ Đo độ dầt, thé tích, lực, khối lượng như thế nào ? 

■ Có những máy cơ đơn giản thường dùng nào ? 
Chúng giúp ích gì cho hoạt dộng của con người ? 









BÀI I. ĐO Độ DÀI 


Km 


Tại sao đo độ dài của cùng một 
đoạn dây, mà hai chị em lại có kết 
quả khác nhau ? 

Để khỏi tranh căi, hai chị em phải 
thống nhất vòi nhau vê điều gì ? 



ị. ĐƠN VỊ ĐO Độ DÀI 

■ 1. ôn lại một số đơn vị đo độ dài 

Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đon vị đò 
lường hợp pháp của nước ta là mct (kí hiệu: m). 

Đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn 
mét là đềxừnét ( dm), xentimét (cm), milimét 
(mm) và lớn hơn mét là kilômét (km). 

EO Tìm số thích hợp điền vào các chỗ 
trống sau : 

lm = (1).dm ; lm = (2).cm ; 

lcm = (3).mm ; lkm = (4).m. 

V 2. Ước lượng độ dài 

E] Hãy ước lượng độ dài lm trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng 
của em có đúng không ? 

E1 Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước 
kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ? 









Trang 7 cịn -(J> 

II. ĐO Độ DÀI 

■ 1. Tìm hiểu dụng cụ đo dộ dài 

SI Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ 
mộc, học sinh, người bán vải đang dừng 
thước nào trong những thước sau đây : 
thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước 
mét (thước thẳng) ? 

Khi sử dụng bất kì dụng cụ đo nào cũng 
cần biết giới hạn đo và độ chia nhò nhá của nó. 

Giói hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài 
lớn nhất ghi trên thước. 

Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là 
độ dài giữa 2 vạch chia licn tiếp trên thuóc. 

E2 Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một 
thước đo mà em có. 


Cố 3 thước đo sau đây : 

- Thước có GHĐ lm và ĐCNN lcm. 

- Thước có GHĐ 20cm và ĐCNN lmm. 

- Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN lmm. 
Hỏi nên dùng thước nào đổ đo : 

a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lí 6 ? 

b) Chiều dài của cuốn sách Vật lí 6 ? 

c) Chiều dài cùa bàn học ? 

SI Thợ may thường dùng thước nào để đo 
chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của 
khách hàng ? 



Hình 1.1. Một số hình ảnh về 
đo độ dái 







^ Trang 8 cịỊS -0 

T 2. Đo độ dài 

Đo chiều dài của bàn học và bề dày cuốn sách Vật lí 6. 
a) Chuẩn bị : 

- 1 thước dây, thước kẻ học sinh. 

- Kẻ bảng kết quả đo độ dài vào vở (bảng 1.1). 


Bảng 1.1. Bảng kết quả do dộ dài 


Độ dài vật cẩn đo 

Độ dài 
ước 
lượng 

Chọn dụng cụ 
đo độ dài 

Kết quả đo (cm) 

Tên 

thước 

GHĐ 

ĐCNN 

Lẩn 1 

Lần 2 

Lần 3 

, h+h+b 

Chiều dài bàn học 
của em 

...cm 








Bề dày cuốn sách 
Vật lí 6 

...mm 









b) T iến hành đo : 

Đối với từng độ dài, làm theo chi dẫn dưới đây và ghi kết quả vào bảng : 

- Ước lượng độ dài cẩn đo. 

- Chọn dụng cụ đo : xác định GHĐ và ĐCNN cùa dụng cụ đo. 

t . , . Z| +?2 +(j 

- Đo độ dài: đo 3 lán, ghi vào bảng, roi tính giá trị trung bình l = —3 - 


o Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét (m). 
o Khi dùng thước đo, cần biết GHĐ và ĐCNN của thước. 



















BÀI 2. ĐO Độ DÀI (tiêp theo) 


I. CÁCH ĐO Độ DÀI 

■ Hây dựa vào phẩn thực hành đo độ dài đối với từng vật ờ tiết truớc để trà lời 
các câu hỏi sau : 

BI Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ? 
13 Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ? 
wl Em đặt thước đo như thế nào ? 

BI Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ? 

[3 Nếu đầu cuối cùa vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như 
thế nào ? 

• Rút ra kết luận 

W'l Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trổng trong các câu sau : 
Khi đo độ dài cần : 

a) Ước lượng (1).cần đo. 

b) Chọn thước có (2)..và có (3)_.... 

thích hợp. 

c) Đặt thước (4).độ dài cẩn đo sao 

cho một đẩu cùa vật (5) . 

vạch số 0 của thước. 

d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6). 

với cạnh thước ờ đầu kia của vật. 

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7) 

.với đẩu kia của vật. 


-ĐCNN 

- độ dài 
-GHĐ 

- vuông góc 

- dọc theo 

- gán nhá 

- ngang bảng với 











$ 


TW.10 


T II. VẬN DỤNG 


Bi Trong các hình sau đây, hình nào 
vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài a) 
bút chì (H.2.1) ? 

a) Không đặt thước dọc theo chiều b) IÌcÌt" 
dài bút chl. 

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, cì 
nhưng một đầu không ngang bằng với 

vạch sổ 0. Hình 2.1 



c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, 
vạch số 0 ngang bằng với một đẩu của 
bút chì. 

EO Trong các hình sau dây, hình nào 
vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo 
(H. 2.2) ? 

a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên 
sang phải. 

b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên 
sang trái. 

c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc 
với cạnh thước tại đầu của vật. 


. 

a) locm 1 2 3 4 8 6 7 8 



Hình 2.2 


EO Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết 
quả đo tương ứng. 

a) /=(l). 

b) /=(2). 

c) /=(3). 


a) locm í 2 3 4 

5 6 7 8 


b) lòcmi 2 3 4 

5 6 7 8 


c) locmi 2 3 4 

5 6 7 8 


Hình 2.3 


10 








































MM Kinh nghiệm cho 
thấy độ dài của sải tay 
một người thường gần 
bằng chiểu cao người đó ; 
độ dài vòng nắm tay 
thường gần bằng chiều dài 
cùa bàn chân người đó 
(H.2.4). 

Hãy kiểm tra lại xem 
có đúng không. 



Cách đo độ dài: 

o Uóc lượng đô dải cần đo để chọn thước đo thích hợp. 
o Đặt thước và mắt nhìn đúng cách, 
o Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định. 


Có thể em chua biết 

«■ Inh (inch) và dặm (mile) là đơn vị đo độ dài thường dùng của nước 
Anh và các nước sử dụng tiếng Anh. 

linh = 2,54cm. Một đốt ngón tay người lớn có chiều dài khoảng linh. 
Tivi 21 inh có nghĩa là đường chéo của màn hình dài 21 inh = 53,3cm. 
1 dặm (mile) = 1609m. 

«• Để đo những khoảng cách rất lởn trong vũ trụ, người ta không dùng 
đơn vị mét hoặc kilômét (km), mà dùng đơn vị năm ánh sáng. 
Một năm ảnh sáng (1 n.a.s) *» 9461 tỉ km. 






BÀI 3. ĐO THỂ TÍCH CHÁT LÒNG 



Làm thế nào để biết chinh xác cái bình, 
cái ấm chứa được bao nhiêu nước ? 

I. ĐƠIM VỊ ĐO THỂ TÍCH 

■ Mỗi vật, dù to hay nhỏ, đều chiếm một 
thể tích trong không gian. 

Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét 
khối (m 3 ) và lít (/). 

1 lít = ldm 3 ; ìml= lcm 3 (lcc). 

HI Tìm số thích hợp điền vào các chỗ 
trống dưới đây : 

lm 3 = (1).dm 3 = (2).cm 3 . 

Im 3 = (3).lít = (4). ml 

= (5)..cc. 

II. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG 

■ 1. Tìm hiểu dụng cụ đo thể tích 

Hỉ Quan sát hình 3.1 và cho biết tên dụng 
cụ đo, GHĐ và ĐCNN cùa những dụng cụ đó. 
HI ở nhà, nếu không có ca đong thì em có 
thể dùng những dụng cụ nào để đo thể tích 
chất lòng ? 

Hỉ Trong phòng thí nghiệm người ta 
thường dùng bình chia độ để đo thể tích chất 
lỏng (H 3.2). Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN 
của từng bình chia độ này. 




|H 



a) b) c) 

Hình 3.2 . Binh chia độ 


12 














Điền vào chỗ trống của câu sau : 
Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng 
gồm. 

■ 2. Tìm hiểu cách đo thể tích 
chất lỏng 

EQ Ở hình 3.3, hãy cho biết cách đặt 
binh chia độ nào cho phép đo thể tích 
chất lỏng chính xác ? 


Bỉ Xem hình 3.4, hây cho biết cách 
đặt mắt nào cho phép đọc đúng thê tích 
cần đo ? 



111 Hãy đọc thể tích đo theo các vị 
trí mũi tên chi bên ngoài bình chia 
độ ờ hình 3.5. 


• Rút ra kết luận 

^ Chọn từ thích hợp trong khung 
để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

Khi đo thể tích chất lòng bằng 
bình chia độ cần : 



13 


gggggSgggỊ 
















^ Trang 14 £Ị&-0 

a) ước lượng (1).cần đo. 

b) Chọn bình chia độ cỏ (2).và có (3).thích hợp. 

c) Đặt bình chia độ (4). 

d) Đặt mắt nhìn (5).với độ cao mực chất lỏng trong bình. 

e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (6). 

với mực chất lỏng. 

T 3. Thực hành 

Đo thể tích nước chứa trong 2 bình. 

a) Chuồn bị : 

- Bình chia độ, chai, lọ hoặc ca đong cỏ ghi sẵn dung tích. 

- Bình 1 đựng đầy nước, bình 2 đựng một ít nước. 

- Kẻ sẵn bàng ghi kết quả đo thể tích chất lòng vào vờ 
(bảng 3.1). 

b) T iến hành đo : 

- Ước lượng thể tích của nước (lít) chứa trong 2 bình và 
ghi kết quả ước lượng đó vào bảng 3.1. 

- Kiểm tra ước lượng bằng cách đo thể tích của chúng và 
ghi kết quả đo vào bảng 3.1. 

Hổng 3.1. Kết quả do thể tích chất lỏng 


Vât cẩn đo thể tích 

Dụng cụ đo 

Thể tích ước 
lượng (lít) 

Thể tích đo 
được (cm 3 ) 

GHĐ 

ĐCNN 

Nước trong bình 1 

(1). 

(3). 

(5). 

(7). 

Nước trong bình 2 

(2). 

(4). 

(6). 

(8). 


-ngang 

- gần nhấ 

- thẳng đứng 

- thể tích 
-GHĐ 

- ĐCNN 


o Đổ đo thể tích chất lỏng có thể dùng bình chia độ, ca 


I 


đong, ... 


14 


























BÀI 4. ĐO THỂ TÍCH VÂT RẮN 
KHÔNG THÁM Nưóc 


Làm thế nào để biết chính xác thể 
tích của cài đinh ốc và hòn đá (H.4.1) ? 

I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RAISI 
KHÔNG THẤM NƯỚC VA CHÌM 
TRONG NƯỚC 

■ 1. Dùng bình chia độ 

EO Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo 
thê tích của hòn đá bằng bình chia độ. 

■ 2. Dùng bình tràn 

SI Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia 
độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình 
chứa để đo thê tích cùa nó như ở hình 4.3a. 

Hãy mô tà cách đo thể tích hòn đá bằng 
phương pháp bình tràn vẽ ờ hình 4.3. 


i _» 




Hình 4.3 


15 














• Rút ra kết luận 


BI Chọn từ thích hợp trong khung đê điền 
vào chỗ trổng trong các câu sau : 

Thể tích cùa vật rắn bất kì không thấm 
nước cố thể đo được bằng cách : 

a) (1).vật đó vào chất lỏng đựng 

trong binh chia độ. Thê tích của phần chất 
lỏng (2).bằng thể tích của vật. 

b) Khi vật rắn không bó lọt bình chia độ thì 

(3).vật đó vào trong bình tràn. Thể tích 

cùa phần chất lỏng (4).bằng thể 

tích của vật. 


- tràn ra 

- thà chìm 

- thà 

- dâng lên 


• 3. Thục hành : Đo thể tích vật rắn 


a) Chuẩn bị 


- I bình chia độ; 1 chai, lọ hoặc ca đong... 
có ghi sẵn dung tích ; dây buộc. 

- 1 binh tràn (nếu không có thì thay bằng 
ca, bát hoặc bỉnh chứa bỏ lọt vật rắn). 

- 1 bình chứa (nếu không có thì thay bằng 
khay hoặc đĩa đặt dưới bình tràn). 

- Xô đựng nước. 

- Vật rắn không thấm nước (hòn đá, đinh 
ổc hoặc khoá hỏng...). 

- Kè bảng 4.1 vào vở. 

b) u&c lượng thể tích cùa vật (cm 3 ) và ghi 
kết quả vào bảng. 

c) Kiểm tra ước lượng bằng cách đo thê tích 
của vật và ghi kết quả vào bàng. 


Báng 4.1. 

Kết quà đo thể tích vật rắn 


Vật 

cán 

đo 

thể 

tích 

Dụng cụ đo 

Thể 

tích 

ước 

lượng 

(cm 3 ) 

Thể 

tích 

do 

dược 

(crn 3 ) 

GHĐ 

ĐCNN 

(1)- 

(2)... 

(3)... 

(4)... 

(5)... 


16 
















▼ II. VẬN DỤNG 


Bỉ Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa đê đo thể tích 
của vật như ỡ hình 4.4 thì cẩn phải chú ý điều gì ? 



Hình 4.4 

EO Hãy tự làm một bình chia độ : Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc 
cốc), dùng bơm tiêm bơm 5cm 3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5cm 3 vào 
băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi lOcm 3 ,15CIT1 3 ... cho đến khi nước đẩy bình chia độ. 
B] Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra. 


o Đê’ đo thể tích vật rắn không thấm nước và chim trong nước, 
thể dùng binh chia độ, binh tràn. 


“ 


Có thể em chua biết 

<*■ Người ta dà xấc định được công 
thức toán để tính thể tích của một số 
vật có dạng hình học khác nhau 
(H.4.5). Nhữ vậy, chỉ cần đo độ dài 
các cạnh hình hộp, bán kinh hình 
cẩu,... rồi tính thể tích theo công thức. 



Hình hộp Hình cầu Hlnh trụ 

Hình 4.5 


17 








^ * BÀI 5. KHÓI LƯ0NG - ĐO KHÓI LƯ0NG 

- ___ 


Đo khối lượng bằng dụng cụ gi ? 


I. KHỐI LƯỢNG. ĐƠN VỊ KHÔI LƯỢNG 


1. Khối lượng 

■ a) Hẫy trả lời các câu hỏi sau : 

HI Trên vỏ hộp sừa ông Thọ có ghi : “Khối lượng 
tịnh 397g”. Số đó chi sức nặng của hộp sữa hay 
lượng sữa chứa trong hộp ? 

Trên vỏ túi bột giặt OMO có ghi 500g. số đó 
chi gì ? 

• b) Hây tìm từ hoặc sổ thích hợp trong khung đê 
điền vào chỗ trông trong các câu sau : 

ES (1).là khối lượng của bột giặt chứa trong túi. 

B3 (2).là khối lượng của sữa chứa trong hộp. 

HI Mọi vật đểu có (3). 

B3 Khối lượng của một vật chi (4) . 

chất chứa trong vật. 

2. Đơn vị khối lượng 

■ a) Trong hệ thống đo lường hợp pháp của Việt 
Nam, đon vị đo khối lượng là kilôgam (kí hiệu: kg). 

Kilôgam là khối lượng của một quả cân mẩu, đật 
ở V iện Đo lường quốc tế ỏ Pháp (H.5.1). 



18 







b) Các đơn vị khối lượng khác thường gặp : 

- gam (kí hiệu g): lg = y^kg. 

- héctôgam (còn gọi là lạng): 1 lạng = lOOg. 

- tấn (kí hiệu t): lt = lOOOkg. 

II. ĐO KHỐI LƯỢNG 

■ Người ta đo khối lượng bằng càn. Trong 
phồng thí nghiệm, người ta thường dùng 
cân Rô-béc-van để đo khối lượng. 

■ 1. Tim hiểu cân Rô-béc-van 

E2 Hãy đối chiếu ảnh của cái cân 
Rô-béc-van trong hình 5.2 với cái cân thật 
để nhận ra các bộ phận sau đây : đòn cân 
(1), đĩa cân (2), kim cân (3), hộp quả cân 
(4), ốc điều chình (5) và con mã (6). 

E3 Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân 
Rô-béc-van trong lớp. 

• 2. Cách dùng cân Rô-béc-van dể cân 
một vật 

Chọn từ thích hợp trong khung để điền 
vào chỗ trống trong các câu sau : 

EJ Thoạt tiên, phải điều chinh sao cho khi 
chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim 
cân chi đủng vạch giữa**'. Đó là việc (1) 

... .Đặt (2).... .... .... .. ....... 

lên đĩa cân bcn trái. Đặt lên đĩa cân bcn kia 


một số (3).có khối lượng phù hợp 

và điều chinh con mã sao cho đòn cân nằm 

(4).. kim cân nằm (5). 

bàng chia độ. Tổng khối lượng của các (6) 


.trên đĩa cân cộng với số chi của 

con mã sẽ bằng khối lượng của (7) 


▼ HE Hãy thực hiện phép cân một vật 
nào đó bằng cân Rô-béc-van. (*) 


-miligam (kí hiệumg) :lmg=j^g. 
-tạ: 1 tạ = lOOkg. 



llình 5.2 


- quả cán 

- vật đem cân 

- điều chinh SỐO 

- đúng giữa 

- thăng bảng 


(*) Đặt con mã ớ vị trí số 0, vặn ốc điểu chinh cho đến khi đòn cân nằm thăng bằng. 
















$ 


Trang 20 CỊK-0 


■ 3. Các loại cân khác 

au Hãy chi trên các hình 5.3, 5.4, 5.5 và 5.6 xem đâu là cân tạ, cân đòn, cân 
đồng hổ, cân y tế. 



Hình 5.3 Hình 5.4 Hình 5.5 Hình 5.6 


▼ III. VẬN DỤNG 

MH Hây xác định GHĐ và ĐCNN của cái cân mà em (hoặc 
gia đình cm) thường dùng và dùng cân đó đổ xác định khối 
lượng của một ống bơ gạo có ngọn. Nếu có thể, hãy so sánh 
kết quả đo cùa em với kết quà đo cùa các bạn khác trong tổ. 
ra ri Trước một chiếc cầu cỏ một biền báo giao thông trên có 
ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì ? Hình 5.7 



o Mọi vật đều có khôi luợng. Khói luợng sũa trong hộp, khối luọng bột giặt 
trong túi, v.v... chỉ luọng sũa trong hộp, luọng bột giặt trong túi, v.v... 
Khôi luọng cua một vật chỉ luọng chất tạo thành vật đó. 
o Đơn vị của khối lượng là kilôgam (kg). 
o Người ta dùng cân để đo khối lượng. 

Có thể em chua biết 

Một cái nhẫn 1 chỉ vàng (1 đồng cân vàng) có khối lượng là 3,78g. Một 
lượng (lạng ta) là 10 chỉ. 

w Khối lượng của một con voi vào khoảng 6000kg. Thế mà voi lại rất sợ 
kiến, con vật chỉ có khối lượng không đầy Img I 
•- Khối lượng của một con cà voi vào khoảng lOOOOOkg. 

*- Theo hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của Việt Nam, thì tấn có kí hiệu 
là t. Do đó, biển báo giao thông ở hình 5.7, đáng lẽ phải ghi là 5t. 


20 









BÀI 6. Lực - HAI Lực CÂN BẰNG 


Trong hai người ai tác dụng lực đẩy, 
ai tác dụng lực kéo lên cái tủ ? 


ị. Lực 



■ 1. Thí nghiệm 

a) Bổ trí thi nghiệm như ở hình 6.1. 

HI Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn 
lên xe và của xe lên lò xo lá tròn khi ta đầy 
xe cho nó ép lò xo lại. 


b) Bố tri thí nghiệm như ở hình 6.2. 

E£] Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe 
và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo 
dãn ra. 


c) Đưa từ từ một cực cùa một thanh nam 
chàm lại gần một quà nặng bằng sắt (H.6.3). 
HI Nhận xét về tác dụng cùa nam châm 
lên quả nặng. 


Hình 6.1 

ỌỊỊ^ 



21 











BI Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ 
trống trong các câu sau : 

a) Lò xo lá tròn bị ép đâ tác dụng vào xe lăn một (1). 

.... Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò 
xo lá tròn một (2).làm cho lò xo bị méo đi. 

b) Lò xo bị dãn đà tác dụng lên xe lăn một (3) 

.Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng 

lên lò xo một (4).làm cho lò xo bị dãn dài ra. 

c) Nam châm đã tác dụng lên quà nặng một (5). 

• 2. Rút ra kết luận 


- lực hút 

- lực đẩy 

- lực kéo 

- lực ép 


Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia, ta nói vật này tác 
dụng lực lên vật kia. 


II. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA Lực 

■ Làm lại các thí nghiệm ở hình 6.1 và 6.2. 

- Lực do lò xo ở hình 6.2 tác dụng lên xe lăn có phương dọc theo lò xo và cỏ chiều 
hướng từ xe lăn đến cái cọc (tức là hướng từ trái sang phải). 

- Lực do lò xo lá tròn ở hình 6.1 tác dụng lên xe lăn có phương gần song song với 
mặt bàn, và có chiều đẩy ra. 

Vậy, mỗi lực có phương và chiểu xác định. 

[33 Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng 
trong thí nghiệm ờ hình 6.3. 


III. HAI Lực CÂN BẰNG 


Quan sát hình 6.4. Đoán xem : 
sợi dây sẽ chuyên động như thế nào, 
nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu 
hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau? 
El Nêu nhận xét về phương và 
chiều của hai lực mà hai đội tác dụng 
vào sợi dây. 



Hình 6.4 


22 









• BI Dùng các từ thích hợp trong khung đê điền vào chỗ 
trống trong các câu sau : 

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng 

lên dây hai lực (1).Sợi dây chịu tác dụng của 

hai lực cân bằng thì sẽ (2). 

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo 
sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác 
dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3) 
.hướng về bên trái. 

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4) 

.nhưng ngược (5). 

T IV. VẬN DỤNG 

E3 Tìm từ thích họp để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 



Hình 6.5 Hình 6.6 


a) Gió tác dụng vào buồm một. b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một.... 

ME1 Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng. 


-phương 

- chiểu 

- cán báng 

- đứng yên 


o Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lục. 
o Nếu chỉ có hai lục tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đúng yên, 
thi hai lục dó là hai lục cân bằng. 

o Hai lục cân bằng là hai lục mạnh như nhau, có cùng phucng nhung 
nguọc chiều, tác dụng vào cùng một vật. 


; 


Có thế em chua biết 


Trong tiếng Việt có nhiều từ để chỉ các lực cụ thể như: Lực kéo, lực đẩy, 
lực hút, lực nâng, lực ép, lực uốn, lực nén, lực giữ v.v... Tuy nhiên, tất cả các 
lực đó đều có thể quy về tác dụng đẩy vổ phía này, hay kéo về phía kia. 














BÀI 7. TÌM HIỂU KẾT QUÀ 
TÁC DỤNG CỦA Lực 


Làm sao biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung ? 




I. NHỮIMG HIỆN TƯỢNG CẨN CHÚ Ý QUAN SÁT KHI CÓ Lực 
TÁC DỤNG 

■ 1. Nhũng sự biến đổi của chuyển động 

- Vật đang chuyển động, bị dừng lại. 

- Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động. 

- Vật chuyển động nhanh lên. 

- Vật chuyển động chậm lại. 

- Vật đang chuyển động theo hướng này, bỗng chuyển động theo hướng khác. 
E3I Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể đê minh hoạ những sự biến đổi chuyển động. 

■ 2. Nhũng sự biến dạng 

Đó là những sự thay đối hình dạng cùa một vật. Thí dụ, lò xo bị kéo dãn dài ra. 
Hãy trà lời câu hỏi nêu ở đầu bài. 


24 









II. NHỮNG KẾT QUẢ TÁC DỤNG 
CỦA LỰC 

■ 1. Thí nghiệm 

BI Trong thí nghiệm ờ bài 6 (H.6.1), đang 
giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa. 

Nhận xét về kết quả tác dụng cùa lò xo lá 
tròn lên xe lúc đó. 

BI Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả 
cho xe chạy xuống từ đinh một dốc nghiêng. 
Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chi chạy đến 
lưng chừng dốc thì dừng lại (H.7.1). 

Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác 
dụng lên xe thông qua sợi dây. 

BI Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở 
lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ đinh 
dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành 
bên của lò xo (H.7.2). 

Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác 
dụng lên hòn bi khi va chạm. 

BI Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét 
về kết quà của lực mà tay ta tác dụng lên lò xo. 



Hình 7.1 



Hình 7.2 


• 2. Rút ra kết luận 

Bỉ Chọn cụm từ thích hợp trong khung để 
điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

a) Lực đẩy mà lò xo lá trừn tác dụng lên xe lăn đã làm (1).xe. 

b) Lực mà tay ta (thông qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm 

(2).......7....xe. 

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3). 

.hòn bi. 

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4). 


- biến dạng 

- biến đổi chuyển động của 


..lò xo. 











Trang 26 £ịK -0 <ỉ> 

Bỉ Hây viết đầy đù câu dưới đây : 

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1).vật B hoặc làm 

(2).vật B. Hai kết quả này có thê cùng xày ra. 


T III. VẬIM DỤNG 

[3 Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động 
của vật. 

SE Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng. 

SE Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật cỏ thê gây ra đồng thời hai 
kết quả nói trên. 


o 


Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của 
vật đó hoặc làm nó biến dạng. 


Có thể em chua biết 


•■Hình bên là ảnh chụp một cái vợt 
đang đập vào một quả bóng trong một 
khoảng thời gian rất ngắn. Lực mà mặt 
vợt tắc dụng vào quả bóng làm cho quả 
bóng bị biến dạng. Ngược lại, lực mà 
quả bóng tác dụng vào mặt vợt cũng 
làm cho mặt vợt bị biến dạng. 


Hình 73 



26 








BÀI 8. TRONG Lực - ĐỚN VỊ Lực 


Con : Bố ơi! Tại sao người đứng 
ỏ Nam Cực không bị rơi ra ngoài 
Trái Đất ? 

Bố: Con không biết là Trái Đất hút 
tất cả mọi vật, kể cả các vật ở Nam 
Cực à? 


I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ ? 

■ 1. Thí nghiệm 

a) Treo một vật nặng vào một lò xo, ta 
thấy lò xo bị dãn ra (H.8.1). 

UI Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng 
không ? Lực đó có phương và chiều như 
thế nào ? Tại sao quà nặng vẫn đứng yên ? 

b) Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột 
nhiên buông tay ra. 

IS Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng 
len vicn phấn ? Lực đó có phương và chiều 
như thế nào ? 



Hình 8.1 



27 






■0 nma cịs-0 

Q1 Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ 
trống trong các câu sau : 

- Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực 
kéo lên phía trên. Thế mà quà nặng vẫn đứng yên. Vậy 
phải có một lực nữa tác dụng vào quà nặng hướng 

xuống phía dưới đê (1).với lực của lò 

xo. Lực này do (2).tác dụng lên quả nặng. 

- Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. 

Chuyển động của nó đà bị (3).Vậy phải 

có một (4).viên phấn xuống phía dưới. Lực 

này do (5).tác dụng lên viên phấn. 

• 2. Kết luận 

a) Trái Đắt tác dụng lực hút lên mọi vật. Lực này gọi là 
trọng lực. 

b) Người ta còn gọi cường độ (độ lớn) của trọng lực tác 
dụng lên một vật là trọng lượng của vật đó. 

II. PHƯƠNG VÀ CHIÊU CỦA TRỌNG Lực 

1. Phương và chiều của trọng lục 

■ Dây dọi (H.8.2) là dụng cụ mà thợ nể (thợ xây) dùng 
để xác định phương thẳng đứng. Dây dọi gổm một quả 
nặng treo vào đầu một sợi dây mềm. Phương của dày 
doi là phương thảng đứng. 

Wl Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ 
trống trong các câu sau : 

a) Khi quà nặng treo trên dây dọi đứng yên thi trọng lực 

tác dụng vào quả nặng đã (1).với lực kéo của 

sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương 
của (2).. tức là phương (3). 

b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ờ hình 8.1 và 8.2 ta có thể 

kết luận là chiều của trọng lực hướng (4). 


- lực hút 

- T rái Đất 

- cân hầng 

- biến đổi 



Hình 8.2 


- thẳng đứng 

- từ trên 
xuống dưới 

- cân bằng 

- dây dọi 


28 














• 2. Kết luận 

Tìm từ thích hợp để điền vào chồ trống 
trong câu : 


Trọng lực có phương (1). 

và có chiều (2). 

III. ĐƠIM VỊ LỰC 

■ Để đo cường độ của lực, hệ thống đơn vị 
đo lường hợp pháp của Việt Nam dùng 
đơn vị niutơn (kí hiệu N). 

Trọng lượng của quả cân lOOg được tính 
tròn là 1 niutơn. 

Trọng lượng cùa quà cân lkg là 10N. 


▼ IV. VẬN DỤNG 

ES Treo một dây dọi phía trên 
mặt nước đứng yên của một chậu 
nước. Mặt nước là mặt nằm ngang. 

Hãy dùng một thước êke đê tìm 
mối liên hệ giữa phương thẳng 
đứng và mặt nằm ngang. 


o Trọng lực là lực hút của Trái Đất. 

o Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng vế 
phía Trái Đất. 

o Trọng lượng là cuỡng độ của trọng lục. 
o Đơn vị lục lả niutơn (N). Trọng lượng của quả cân lOOg là IN. 


Có thế em chưa biết 

Trọng lượng của một vật là cường độ của lực hút của Trái Đất lên vật đó. Do đó, 
trọng lượng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật ừên Trái Đất. Chẳng hạn, khi 
lên cao thì trọng lượng của vật sẽ giảm đi chút ít. Trái lại, khối lượng của một 
vật không thay đồi theo vị trí đặt vật, vì khối lượng chỉ lượng chất chứa trong vật. 
«■ Thực ra, trọng lượng của quả cân lOOg chỉ có 0.98N. Tuy nhiên, nếu 
khổng yêu cầu độ chính xác cao, ta có thể lấy tròn trọng lượng của quả cân 
lOOg là IN. 

Khi đổ bộ lên Mặt Trăng thì trọng lượng trên Mặt Trăng của nhà du hành 
vũ trụ (tức là lực hút của Mặt Trăng lên người đó) chỉ bằng 1/6 trọng lượng 
của người đó trên Trái Đất, còn khối lượng của người đó không đổi. 


29 






BÀI 9. Lực ĐÀN HỒI 


Một sợi dây cao su và một lò xo có 
tính chất nào giống nhau ? 

I. BIẾN DẠNG ĐÀN HỔI. 

Độ BIẾN DẠNG 

1. Biến dạng của một lò xo 

Ta hãy nghiên cứu xem sự biến dạng của 
một lò xo có đặc điểm gi ? 

■ Thí nghiệm 

Treo một lò xo xoắn dài ở tư thế thảng 
đứng vào một cái giá thí nghiệm, rồi tiến 
hành các phép đo sau : 

- Đo chiều dài của lò xo khi chưa kéo dãn 
nỏ (lò xo chưa bị biến dạng, hình 9.1). Đó là 
chiều dài tự nhiên cùa lò xo (/„). Ghi giá trị 
đo được vào ô tương ứng của bàng 9.1. 

- Móc một quà nặng 50g vào đầu dưới của lò xo. Đo chiều dài của lò xo lúc đó (l). 
Đó là chiều dài của lò xo lúc bị biến dạng. Ghi kết quả vào ô tương ứng cùa bảng 9.1. 

- Tính trọng lượng cùa quà nặng và ghi vào ô tương ứng của bảng 9.1. 

Hảng 9.1. Bảng kết quả 


SỐ quả nặng 50g 
móc vào íò xo 

Tổng trọng lượng 
của các quả nặng 

Chiều dài của lò xo 

Đô biến dang 
của lò xó 

0 

0 (N) 

l 0 =- (an) 

0 (cm) 

1 quả nậng 

.(N) 

/ =... (cm) 

l-lo= (cm) 

2 quả nặng 

.(N) 

/=... (cm) 

l-ĩo- ■••(«") 

3 quả nặng 

.(N) 

/=... (cm) 

/-*>= ~.(cm) 



30 



















t™»ji £)*■$ 

- Đo lại chiều dài của lò xo khi bỏ quà nặng 
ra và so sánh với chiều dài tự nhiên của lò xo. 

- Móc thêm một, rồi hai... quà nặng 50g vào 
đầu dưới của lò xo và làm như trên (H.9.2). 
(Không được treo đến 5 quả nặng, vì sẽ làm 
hỏng lò xo). 

• Rút m kết luận 

13] Tim từ thích hợp trong khung để điền 
vào chỗ trống của các câu sau : 

Khi bị các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) 

., chiều dài cùa nó (2). 

Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo 

trở lại (3).chiều dài tự nhiên của nó. 

Lò xo lại có hình dạng ban đầu. 

Biến dạng cùa lò xo có đặc điểm như trên 
là biến dạng đàn hồi. 

Lò xo là vật có tính chát đàn hồi. 

2. Độ biến dạng của lò xo 

■ Độ biến dạng cùa lò xo là hiệu giữa chiều 
dài khi biến dạng và chiểu dài tự nhiên của 
lò xo 

• E3 Hãy tính độ biến dạng cùa lò xo khi 
treo 1,2,3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các 
ô thích hợp trong bảng 9.1. 

II. LỰC ĐÀN HỒI VÀ ĐẶC ĐIEM 
CỦA NÓ 

1. Lục đàn hồi 

■ Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng 
vào quà nặng trong thí nghiệm trên gọi là 
lực đàn hồi. 



Hình 9.2 


-bảng 
- tâng lén 
-dãn ra 


31 












Q1 Trong thí nghiệm vẽ ở hình 9.2, khi 
quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo 
tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào ? 

Như vậy, cường độ của lực đàn hồi của 
lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào ? 

• 2. Đặc điểm của lục đàn hồi 

133 Chọn câu đúng trong các câu dưới đây: 

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ 
biến dạng. 

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm, 
c. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hổi tăng. 


V III. VẬN DỤNG 


Q Dựa vào bảng 9.1, hãy tim từ 
thích họp để điển vào chỗ trống 
trong các câu sau : 

a) Khi độ biến dạng tăng gấp đôi 

thl lực đàn hồi (1). 

b) Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì 

lực đàn hổi (2). 

E3 Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ờ 
đầu bài. 


o Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc kéo dãn nó một cách 
vừa phải, nếu buông ra, thi chiểu dài của nó lại trở lại bằng chiểu 
dài tự nhiên. 

o Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên 
các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đẩu của nó. 
o Độ biến dạng của lò xo cảng lớn, thi lục đàn hối càng lớn. 


Có thế em chua biết 

«• Lò xo chỉ dãn đều nếu các vòng của nó được quấn đều đặn. Nếu em vô 
ý kéo dãn một vài vòng của lò xo quá mức, thì nó sẽ không dăn đểu nữa 
và thí nghiệm sẽ thất bại. 

<•“ Tinh đàn hồi của lò xo phụ thuộc vào vật liệu làm lò xo. Thép và đồng 
thau đàn hồi rất tốt, nên lò xo thường được làm bằng thép hoặc đồng thau. 
Sắt và đồng đỏ đàn hổi rất kém, nên không thề dùng chúng làm lò xo được. 

Nếu kéo dăn lò xo bằng một lực quá lớn, thì lò xo sẽ bị mất tính đàn hồi. 
Người ta nói là lò xo bị “mỏi”. Lúc đó, nếu thôi không kéo dãn, chiều dài của 
lò xo sẽ khổng thể trỏ lại bằng chiều dài tự nhiên của nó được nữa. 






BÀI 1 0 . Lực KÊ - PHÉP ĐO Lực 
TRỌNG LƯỌNG VÀ KHÓI LƯ0NG 



Tại sao khi đi mua, bán người ta có thề dùng một cái lực kế để làm 
một cái cân ? 



I. TÌM HIỂU LỰC KẾ 

■ 1. Lục kê' là gì ? 

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. 

- Có nhiều loại lực kế. Loại lực kế 
thường dùng là lực kế lò xo. 

- Có lực kế đo lực kéo, lực kế đo lực 
đẩy và lực kế đo cả lực kéo lẫn lực đẩy. 


33 





• 2. Mô tả một lực kế lò xo đơn giản 

BI Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống 

cùa các câu sau : -kim chỉ thị 

Lực kế có một chiếc (1).một đầu gắn vào vỏ lực bùng chia 

kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2). 

Kim chi thị chạy trên mặt một (3). ~ 1° X0 

HI Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ờ nhóm em. 


II. ĐO MỘT LỰC BÀNG Lực KÊ 


■ 1. Cách đo lực 

HI Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống 
trong các câu sau : 

Thoạt tiên phải điều chinh số 0, nghĩa là phài điều chinh 

sao cho khi chưa đo lực, kim chi thị nằm đúng (1). 

Cho (2).tác dụng vào lò xo cùa lực kế. Phải cẩm 

vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc 
theo (3).cùa lực cần đo (xem 2 ảnh chụp ờ đầu bài). 

▼ 2. Thực hành đo lực 

HI Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo 
khoa Vật li 6. So sánh kết quả đo giữa các bạn trong nhóm. 
Hỉ Khi đo phải cầm lực kế ờ tư thế như thế nào ? Tại sao 
phải cầm như thế ? 


- phương 

- vạch 0 

- lực cẩn đo 


III. CÔNG THỨC LIÊN HỆ GIỮA TRỌNG LƯỢNG 
VÀ KHÔI LƯỢNG 

• E23 Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ 
trống trong các câu sau : 

a) Một quà cân có khối lượng lOOg thì có trọng lượng (1)... N. 

b) Một quả cân có khối lượng (2) g thì có trọng lượng 2N. 

c) Một túi đường có khối lượng lkg thì có trọng lượng (3). 


34 













■ Nhu vậy, giũa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật có hệ thức : p = lOm, 
trong đó p là trọng lượng cùa vật, đo bằng niutơn (N), còn m là khôi lượng của vật, 
đo bằng kilôgam (kg). 

▼ IV. VẬN DỤNG 

Sl Hãy giải thích tại sao trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố người ta không 
chia độ theo đơn vị niutơn mà lại chia độ theo đơn vị kilôgam ? Thực chất các “cân 
bỏ túi” là dụng cụ gi ? 

E3 về nhà, hãy thử làm một cái lực kế, và phải nhớ chia độ cho lực kế đó. 
13] Một xe tài có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu niutơn ? 


o Lực kế dùng để đo lực. 

o Hệ thức giữa trọng lượng và khối lưọng của cùng một vật: 
p = lOm, trong đó : p là trọng lượng (đơn vị niutơn), 
m là khối lượng (đơn vị kilôgam). 


Có thế em chưa biết 

*■ - Lực mà ngón tay ta bấm lò xo bút bi vào cõ IN. 

- Lực kéo của một học sinh THCS khoảng từ 50N đến 60N. 

- Lực do chiếc vợt tác dụng vào quả bóng ỏ hình 7.3 vào cỡ 500N. 

- Lực kéo của một con trâu từ 800N đến 1000N. 

- Lực nâng của một lực sĩ cử tạ có thề lên đến 2200N. 

- Lực kéo của một đẩu tàu hoả từ 40000N đến 60000N. 

- Lực của một động co đẩy tên lửa lúc khỏi hành có thể 
đến 10000000N. 

•■Số 10 trong hệ thức p= lOm chỉ là con số lấy gần đúng. 
Thực ra, một vật có khối lượng Ikg phải có trọng lượng là 
9,78N khi đặt ỏ xích đạo, và 9,83N khi đặt ỏ địa cực. Vậy 
trọng lượng của một vật thay đổi theo vị trí của nó trên Trái 
Đất, nhưng thay đổi rất ít. 






BÀI II. KHÓI LƯỢNG RIÊNG 
TRỌNG LƯỠNG RIÊNG 



ở Ấn Độ, thời cổ xưa, người ta đã đúc được một cái 
cột bằng sắt nguyên chất, có khối lượng đến gần mười 
tấn. Làm thế nào để “cân” được chiếc cột đó ? 


I. KHÔI LƯỢNG RIÊNG. TÍNH KHÔI LƯỢNG 
CỦA CÁC VẬT THEO KHỐI LƯỢNG RIÊNG 

■ 1. Khối lượng riêng 

MÉ Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột 
sắt ở Ấn Độ : 

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ, rồi đem cân từng 
đoạn một. 

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó bằng bao nhiêu 
mét khối ? Biết khối lượng của lm 3 sắt nguyên chất ta sẽ tính 
được khối lượng của chiếc cột. 

Đê giúp các cm lựa chọn, người ta cho biết số liệu sau : Sau 
khi đo chu vi và chiều cao của chiếc cột, người ta đà tính ra được 
thổ tích của chiếc cột vào khoảng 0,9m 3 . Mặt khác, ngưừi ta cũng 
đã cân và cho biết ldm 3 sắt nguyên chất có khối lượng 7,8kg. 
Em hãy xác định khối lượng của chiếc cột. 



■ Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khôi lượng 
riêng của chất đó. 

Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu 
là kg/m 3 . 


■ 


36 





■ 2. Bảng khối lượng riêng của một số chất 


Chất rắn 

Khối lượng riêng 
(kg/m 3 ) 

Chất lỏng 

Khối lượng riêng 
(kg/m 3 ) 

Chì 

11300 

Thuỷ ngân 

13600 

Sát 

7800 

Nước 

1000 

Nhôm 

2700 

Xăng 

700 

Đá 

(khoảng) 2600 

Dẩu hoả 

(khoảng) 800 

Gạo 

(khoảng) 1200 

Dẳu ăn 

(khoảng) 800 

Gỗ tốt 

(khoảng) 800 

Rượu, cồn 

(khoảng)790 


3. Tính khối lượng của một vật theo khối 
lượng riêng 

T G3 Hãy tính khối lượng của một khối 
đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5m 3 . 

BI Hãy tìm các chữ trong khung để điền 
vào các ô cùa công thức tính khối lượng 
theo khối lượng riêng : 

II. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG 

■ 1. Trạng lượng của một mét khối của một 
chất gọi là trọng lượng riêng cùa chất đó. 

2. Đơn vị trọng lượng riêng là niulơn trên 
mét khối (N/m 3 ). 

9 BI Chọn từ thích hợp trong khung để 
điền vào chỗ trống : 

(d là(l). 

d , trong đó : ^ p là (2). 

Ịv là (3). 

3. Dựa vào công thức p = lOm, ta có thể 
tính trọng lượng riêng d theo khối lượng 
riêng D : d = 101). 


- khối lượng riêng : 

D (kg/m 3 ) 

- khối lượng : 

m(kg) 

- thể tích : 

V(m 3 ) 


* cd 

- trọng lượng (N) 


- thể tích (m 3 ) 


- trọng lượng riêng (N/m 3 ) 


37 
























■0 T.W»£j&-$ ^ 

III. XÁC OỊNH TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA MỘT CHÂT 

E3 Hãy tìm cách xác định trọng lượng riêng của chất làm quả cân. 

Dụng cụ gồm có : 

- Một quà cân 200g mà ta cần đo trọng lượng riêng của chất làm nó, có một sợi 
chi buộc vào quà cân. 

- Một bình chia độ có GHĐ 250cm 3 , miệng rộng để có thể cho lọt quả cân vào 
trong bình. Bình chứa khoảng lOOcm 5 nước. 

- Một lực kế có GHĐ ít nhất 2,5N. 


▼ IV. VẬN DỤNG 

W-1 Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm\ 
G2 Mỗi nhóm học sinh hãy hoà 50g muối ăn vào 0,5/ nước rồi đo khối lượng 
riêng của nước muối đó. 


o Khối lượng riêng của một chất duọc xác định bằng khối lượng 
của một đơn vị thể tích (1 m 3 ) chất dó : D = -Ự-. 
o Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối (kg/m 3 ). 
o Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng 
của một đơn vị thể tích (1 m 3 ) chất đó : d = -Ụ-. 
o Công thúc tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng : d = 10D. 


Có thể em chua biết 

*- Khi người ta nói chì nặng hơn sắt thi phải hiểu ngẩm là khối lượng riêng 
(hoặc trọng lượng riêng) của chì lởn hơn khối lượng riêng (hoặc trọng lượng 
riêng) của sắt. 

Iriđi thuộc loại chất “nặng” nhất, nó có khối lượng riêng là 
22400kg/m 3 . 



BÀI 12. THỤC HÀNH : 

XÁC ĐINH KHÓI LƯ0NG RIÊNG CÙA SÒI 


I. THỰC HÀNH 

1. Dụng cụ 

- Một cái cân. 

- Một bình chia độ có GHĐ lOOcm 3 hoặc lớn hơn. 

- Một cốc nước. 

- Khoảng 15 hòn sỏi to bằng đốt ngón tay người lớn. 

Sỏi đã được rửa sạch và lau khô. 

- Giấy lau hoặc khăn lau. 

2. Tiến hành đo 

- Chia chỗ sỏi làm 3 phần để đo 3 lần và tính giá trị 
trung bình. Nhớ lấy bút chi hay bút dạ đánh dấu vào 
các hòn sỏi, để tránh lẫn hòn sõi của phần nọ 
sang phần kia. 

- Cân khối lượng của mỗi phần, sau đó đê ricng mỗi 
phần, tránh lẫn. 

- Đố khoảng 50cm 3 nước vào bình chia độ. 

- Lần lượt cho từng phần sòi vào bình để đo thể tích 
của mỗi phần. 

Chú ỷ : Phải nghiêng bình để cho sỏi trượt nhẹ 
xuống dưới, kẻo vỡ bình. 

3. Tính khối luọng riêng của sỏi 

Dựa vào công thức D = ^ , trong đó : D là khối 
lượng riêng của sỏi (kg/m 3 ), 

m là khối lượng cùa mồi phần sỏi (kg), V là thể tích cùa phần sỏi đó (m 3 ). 
Nhớ lại: lkg= 1000g. 

Im 3 = lOOOOOOcm 3 . 




^ TNr.40 £ị&-0 i 

II. MẪU BÁO CÁO 

1. Họ và tên học sinh : . Lớp : . 

2. Tên bài thực hành : . 

3. Mục tiêu cùa bài: Nấm được cách xác định khối lượng ricng của các vật 
rắn không thấm nước. 

4. T óm tắt lí thuyết: 

a) Khối lượng riêng của một chất là gi ? 

b) Đơn vị khối lượng riêng là gì ? 

5. T óm tắt cách làm : 

Đê đo khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện những công việc sau : 

a) Đo khối lượng của sỏi bằng (dụng cụ gì ?). 

b) Đo thể tích của sỏi bằng (dụng cụ gì ?). 

c) Tính khối lượng ricng cùa sỏi theo công thức. 

6. Bàng kết quả đo khối lượng riêng cùa sỏi 


Lẩn 

Khối lượng sỏi 

Thể tích sỏi 

Khối lượng riêng 

đo 

Theo g 

Theo kg 

Theo cm 3 

Theo m 3 

của sỏi (kg/m 3 ) 

1 






2 






3 







Giá trị trung bình cùa khối lượng riêng của sòi là : 
... + ... + ... 

D tb = -—- = ... kg/m 3 . 


40 





















>41 £4«-$ 


BÀI I 3. MÁY Cở ĐÔN GIÀN 


Một ống bêtông nặng bị lăn xuống mương 
(H. 13.1). Có thể đưa ống lên bằng những cách 
nào và dùng những dụng cụ nào để cho đỡ 
vất vả ? 


I. KÉO VẬT LÊN THEO PHƯONG 
THẲNG Đứng 

■ 1. Đặt vấn đề 

Nếu chi dùng dây, liệu có thể kéo vật lcn theo 
phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng 
cùa vật được không (H.13.2) ? 


■ 2. Thí nghiệm 

Ở lớp, ta dùng khối trụ kim loại nhò thay cho 
ống bêtông để làm thí nghiệm nhằm trả lời câu 
hỏi trên. 



Hình 13.1 



Hình 13.2 


41 






Bảng 13.1. Kết quả thí nghiệm 


a) Chuẩn bị: 

- Hai lực kế, khối trụ kim loại có móc. 

- Chép bảng 13.1 vào vở. 

b) Tiến hành đo : 

- Đo trọng lượng của vật như hình 
13.3a và ghi kết quả vào bàng 13.1. 

- Kéo vật lên từ từ như hình 13.3b, đo 
lực kéo và ghi kết quả vào bảng 13.1. 

• Nhận xét 

HI Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh 
lực kéo vật lên với trọng lượng của vật. 

• 3. Rút ra kết luận 

W1 Chọn từ thích hợp trong khung để 
điền vào chỗ trổng trong câu sau : 

Khi kéo vặt lên theo phương thẳng 

đứng cần phải dùng lực (1). 

trọng lượng của vật. 

Hỉ Hãy nêu những khó khăn trong 
cách kéo này. 


Lực 

cường độ 

Trọng lượng của vật 

... N 

Tổng 2 lực 
dùng để kéo vật lên 

... N 



- lớn hơn 

- nhỏ hơn 

- ít nhái bảng 


II. CÁC MÁY Cơ ĐƠN GIẢN 

Trong thực tế, người ta sử dụng 
các dụng cụ như tấm ván đặt nghicng, 
xà beng, ròng rọc, ... để di chuyển 
hoặc nâng các vật nặng lên cao một 
cách dễ dàng. 


42 















■ Các dụng cụ kể trên được gọi là những máy cơ đơn giản. Có ba loại máy cơ 
đơn giản thường dùng là mât phảng nghiêng (H.13.4), đòn bẩy (H.13.5) và 
ròng rọc (H.13.6). 



Hình 13.5 



Hình 13.6 


BI Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc 
để điền vào chỗ trống trong các câu sau : 

a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ 

giúp thực hiện công việc (1). 

hơn. {nhanh/dể dàng) 

b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc 

là (1) ..I........7....7..™. 

( palăng/máy cơ đơn giản) ^ 


▼ G3 Nếu khối lượng của ống 
bêtông là 200kg và lực kéo của mỗi 
ngưừi bong hình 13.2 là 400N thì 
những người này có kéo được ống 
bêtông lên hay không ? Vì sao ? 

Bỉ Tìm những thí dụ sử dụng máy 
cơ đơn giản trong cuộc sống. 


o Khi kéo vật lên theo phiAXig thẳng đúng cần phải dùng lục có 
cuờng độ ít nhất bằng bọng lượng của vật. 

o Các máy cơ dơn giản thường dùng là : mặt phẳng nghiêng, đòn 
bẩy, ròng rọc. 


43 













K BÀI 14. MÁT PHÀNG NGHIÊNG 


Một số người quyết định bạt bớt bờ 
mương, dùng mặt phẳng nghiêng để 
kéo ống bêtông lên (H.14.1). Liệu làm 
như thế có dễ dàng hơn khỗng ? 

■ 1. Đặt vấn để 

Dùng tấm ván làm mặt phăng nghiêng có 
thể làm giảm lực kéo vật lên hay không ? 

Muốn làm giảm lực kéo vật thì phải tăng 
hay giảm độ nghiêng của tấm ván ? 



Hình 14.1 


■ 2. Thí nghiệm 

a) Chuẩn bị: 

- Lực kế có GHĐ 2,5 - 3N, khối trụ kim 
loại có móc, 3 tấm ván có độ dài khác nhau 
và một số vật kê. 

- Chép bảng 14.1 vào vở. 


Bàng 14.1. Kết quả thí nghiệm 


Lần đo 

Mặt phẳng nghiêng 

Trọng lượng 
của vật: p = F 1 

Cường độ của 
lực kéo vật F 2 

Lẩn 1 

Độ nghiêng lớn 

) 

F 2 = ... N 

Lẩn 2 

Độ nghiêng vừa 

( F, = ... N 

f 2 =...n 

Lần 3 

Độ nghiêng nhỏ 

) 

F 2 = ... N 


44 













b) T iến hành đo : 

m - Đo trọng lượng của vật p = F| 
và ghi kết quả vào bảng 14.1. 

- Đo lực kéo vật F 2 trên mặt phẳng 
nghiêng có độ nghiêng khác nhau : 

+ Lân I : Dùng tấm ván có độ dài ngắn 
nhất và lắp thí nghiệm như hình 14.2. 
Cẩm lực kế kéo vật lên từ từ dọc theo 
mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi sô chi cùa 
lục kế vào bảng. 

+ Lán 2 : Tìm cách làm giảm độ 
nghiêng của mặt phấng nghiêng. Lặp 
lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực 
kế vào bàng. 

+ Lẩn 3 : Tiếp tục làm giảm độ nghiêng 
của mặt phăng nghiêng. Lặp lại thí 
nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế 
vào bảng. 

Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em 
đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng 
nghiêng bằng cách nào ? 

• 3. Rút ra kết luận 

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm 
trên để trả lời vấn đề đặt ra ở đầu bài. 

T 4. Vận dụng 

wl Ncu hai thí dụ về sừ dụng mặt 
phẳng nghiêng. 

Tại sao đi lên dốc càng thoai 
thoải, càng dễ hơn ? 



Hình 14.2 


B3 Ớ hình 14.3 chù Bình đã dùng 
một lực 500N đê đưa một thùng phuy 
nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu 
sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú 
Binh nên dùng lực nào có lợi hơn trong 
các lực sau đây ? 

a) F = 2000N ; c) F < 500N 

b) F> 500N ; d) F = 500N 
Hãy giải thích câu trả lời của em. 



Hình 143 


45 






■0 t™,« £ị&-0 


o Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo (đẩy) vật lên với lực nhỏ 
hơn trọng lượng củă vật. 

o Mặt phẳng cáng nghiêng ít, thì lực cần để kéo vật trên mặt 
phẳng đó cảng nhỏ. 


Có thể em chua biết 

Các kim tự tháp của Ai Cập được xây 
dựng cách đây hơn 4000 năm, là một 
trong những kì quan của nhân loại. 
Trong số các kim tự tháp này, có “Kim tự 
tháp Lớn” cao 138m, được xây dựng 
bằng hơn 2300000 tảng đà, mỗi tảng 
nặng khoảng 25000N. Trong hình 14.4, 
hoạ sĩ tưởng tượng cảnh những người nô 
lệ dùng mặt phẳng nghiêng để kéo những 
tảng đá khổng lồ lên xây kim tự tháp. 



46 


■ 








BÀI I 5. ĐÒN BẤY 


Một số người quyết định dùng cần vọt 
để nâng ống bêtỗng lên (H.15.1). Liệu 
làm như thế có dễ dàng hơn hay không ? 



I. TÌM HIỂU CÂU TẠO CỦA 
ĐÒN BẨY 

■ Hãy quan sát hình vẽ chiếc cần vọt, xà 
beng, búa nhổ đinh ở các hình 15.1, 15.2, 
15.3. Chúng đều là các đòn bẩy. Các đòn 
bẩy đều cỏ một điểm xác định, gọi là 
điểm tựa. Đòn bẩy quay quanh điểm tựa 
(O). Trọng lượng của vật cẩn nâng (F|) 
tác dụng vào một điểm của đòn bẩy (Oj). 
Lực nâng vật (F 2 ) tác dụng vào một điểm 
khác của đòn bẩy (0 2 ). 




SI Hãy điền các chữ o, 0| và 0 2 vào vị 
tri thích hợp trên các hình 15.2,15.3. 


Hình 15.3 


47 








■0 TNr.4. £ị&-$ 

II. ĐÒN BẨY GIÚP CON NGƯỜI LÀM 
VIỆC DỄ DÀNG HƠN NHƯ THÊ NÀO ? 

■ 1. Đặt Vấn đề 

Trong đòn bẩy ờ hình 15.4, muốn lực nâng vật 
lên nhỏ hơn trọng lượng của vật thì các khoảng 
cách oo, (khoảng cách từ điểm tựa tới điểm tác 
dụng của trọng lượng vật) và 00, (khoáng cách 
từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực kéo) phài 
thoả mãn điều kiện gì ? 

■ 2. Thí nghiệm 

a) Chuẩn bị: 

- Lực kế, khối trụ kim loại có móc và dây buộc, giá 
đỡ có thanh ngang khối lượng không đáng kể. 

- Chép bảng 15.1 vào vở. 

Háng 15.1. Kết quả thí nghiệm 


So sánh 

00 2 với oo, 

Trọng lượng 
của vật: p = F, 

Cưởng độ của 
lực kéo vật F 2 

oo 2 > oo. 

1 F 1 = ... N 

F 2 = ... N 

oo 2 = oo, 

F 2 = ... N 

oo 2 < oo, 

F 2 = ... N 


b) Tiến hành đo : 

Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình 15.4 để đo 
lực kéo F 2 . 

Sỉ - Đo trọng lượng cùa vật và ghi kết quả vào 
bảng 15.1. 

- Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ. Đọc và ghi số chì 
cùa lực kế theo 3 trường hợp ghi trong bàng 15.1. 












• 3. Rút ra kết luận 


BI Chọn từ thích hợp trong khung đê điền 
vào chỗ trống của câu sau : 

Muốn lực nâng vật (1) . 

trọng lượng của vật thì phài làm cho khoảng 
cách từ điểm tựa tới điểm tác dụng của lực 

nâng (2).khoảng cách từ điểm 

tựa tới điểm tác dụng của trọng lượng vật. 


- lớn hơn 
-bâng 

- nhỏ hơn 


T 4. Vận dụng 

HI Tìm thí dụ sử dụng đòn bầy trong 
cuộc sống. 

BI Hày chi ra điểm tựa, các điểm tác dụng 
của lực F|, F 2 lên đòn bẩy trong hình 15.5. 
133 Hãy chì ra cách cải tiến việc sử 
dụng đòn bẩy ở hình 15.1 để làm giảm 
lực kéo hơn. 



Hình 15.5 


o Mỗi đòn bẩy đều có : 

- Điểm tụa là o. 

- Điểm tác dụng của lực F 1 là O r 

- Điểm tác dụng của lực F 2 là 0 2 . 

o Khi00 2 >00 1 thìF 2 <F 1 . 


49 












BÀI 16. RÒNG RỌC 


Một số người quyết đinh 
dùng ròng rọc để nâng vật 
lên (H.16.1). Liệu làm như 
thế có dễ dàng hơn hay 
khõng ? 



Hình 16.1 


I. TỈM HIỂU VÊ 
RÒNG RỌC 

■ Ròng rọc được mắc như ở 
hình 16.2a được gọi là ròng 
rọc cỏ' định, còn ở hình 16.2b 
là rùng rọc dộng, 
m Hày mô tà các ròng rọc vẽ 
ờ hình 16.2 


II. RÒNG RỌC GIÚP 
CON NGƯỜI LÀM VIỆC 
DỄ DÀNG HƠN NHƯ 
THÊ NÀO ? 



50 







■ 1. Thí nghiệm 

a) Chuẩn bị : 


Hàng 16.1. Kết quá thí nghiệm 


- Lực kế, khối trụ kim 
loại, giá đỡ, ròng rọc và 
dây kéo. 

- Chép bảng 16.1 vào vở. 
b) T iến hành đo : 

E3 - Đo lực kéo vật 
theo phương thẳng đứng 
như hình 16.3 và ghi kết 
quả đo được vào bảng 16.1. 

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi 
số chi của lực kế vào bảng 16.1. 

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình 16.5. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi 
số chi của lực kế vào bảng 16.1. 


Lực kéo vật lên 

Chiều của 

Cường độ 

trong trường hợp 

lực kéo 

của lực kéo 

Không dùng ròng rọc 

Từ dưới lên 

... N 

Dùng ròng rọc cố định 


... N 

Dùng ròng rọc động 


... N 



Hình 16.3 


Hình 16.4 


Hình 16.5 












• 2. Nhận xét 

BI Dựa vào bàng kết quả thí nghiệm 
hãy so sánh: 

a) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên 
trục tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc 
CỐ định. 

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên 
trực tiẽp và lực kéo vật qua lỏng nọc động. 

• 3. Rút ra kết luận 

BI Tìm từ thích hợp để điển vào 
chỗ trống của các câu sau : 

a) Ròng rọc (1).có tác dụng 

làm đổi hướng của lực kéo so với khi 
kéo trực tiếp. 

b) Dùng ròng rọc (2).thì lực kéo vật 

lên nhỏ hơn trọng lượng cùa vật. ^ 



Hình 16.6 


▼ III. VẬIM DỤNG 

Bỉ Tìm những thí dụ về sử dụng ròng rọc. 
KS Dùng ròng rọc có lợi gì ? 

Bi Sừ dụng hệ thống ròng rọc nào trong 
hình 16.6 có lợi hơn về lực ? Tại sao ? 


o Ròng rọc cố định giúp làm thay dổi hướng của lục kéo so với khi 
kéo trục tiếp. 

o Ròng rọc động giúp làm lục kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng 
của vật 


Có thể em chua biết 

Trong thực tế, người ta hay sử 
dụng palăng, đó là một thiết bị 
gồm nhiều ròng rọc (H.16.7). 
Dùng palăng cho phép giảm 
cường độ lực kéo, đồng thời làm 
đổi hướng của lực này. 



Hình 16.7 


52 

















. Trang 53 C|K 


I. ỔN TẬP 


1. Hãy nêu tên các dụng cụ dùng đê đo : 
a) độ dài; b) thể tích chất lỏng ; c) lực ; 
d) khối lượng. 

2. Tác dụng đáy, kéo của vật này lên 
vật khác gọi là gi ? 

3. Lực tác dụng lên một vật có thể gây 
ra những kết quả gì trên vật ? 

4. Nếu chi có hai lực tác dụng vào cùng 
một vật đang đứng yên mà vật vẫn 
đứng yên thi hai lực đó gọi là hai 
lực gì ? 

5. Lực hút của Trái Đất lên các vật 
gọi là gì ? 

6. Dùng tay ép hai đầu của một lò xo 
bút bỉ lại. Lực mà lò xo tác dụng lcn 
tay ta gọi là lực gì ? 

7. Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có 
ghi lkg. Số đó chi gì ? 

8. Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ 

trống : 7800 kg/m 3 là. 

của sắt. 


9. Hãy tìm từ thích hợp đê điền vào các 
chỗ trổng : 

- Đơn vị đo độ dài là.kí hiệu là.... 

- Đơn vị đo thể tích là. 

kí hiệu là. 

- Đơn vị đo lực là.kí hiệu là .... 

- Đơn vị đo khối lượng là. 

kỉ hiệu là.... 

- Đơn vị đo khối lượng riêng là 

.ki hiệu là. 

10. Viết công thức liên hệ giữa trọng 
lượng và khối lượng của cùng một vật. 

11. Viết công thức tính khối lượng 
riêng theo khối lượng và thê tích. 

12. Hãy nêu tên ba loại máy cơ đơn 
giản mà em đã học. 

13. Hãy nêu tên của máy cơ đơn giản 
mà người ta dùng trong các công việc 
hoặc dụng cụ sau : 

- Kẻo một thùng bêtông lên cao để đổ 
trần nhà. 

- Đưa một thùng phuy nặng từ mặt 
đường lên sàn xe tải. 

- Cái chắn ôtô tại những điểm bán vé 
trên đường cao tốc. 


53 














■0 Cị &-0 

II. VẬN DỤNG p 

1. Hãy dùng các từ trong 3 ô sau để viết 
thành s câu khác nhau. 

Ví dụ : Thanh nam chăm tác dụng lực 
hút lên cái đinh. 


- lực hút 

- lực đẩy 

- lục kéo 


- con trâu 

- người thủ môn bóng đá 

- chiếc kìm nhổ đinh 

- thanh nam châm 

- chiếc vợt bóng bàn 


- quả bóng đá 

- quả bóng bàn 

- cái cày 

- cái đinh 

- miếng sát 


2. Một học sinh đá vào quả bóng. Có 
những hiện tượng gì xảy ra đối với 
quả bóng ? Hãy chọn câu trả lời 
đúng. H 


3*. Có ba hòn bi có kích thước bàng 
nhau, được đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 
nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong ba 
hòn bi đó có một hòn bằng sắt, một hòn 
bằng nhôm và một hòn bằng chì. Hỏi 
hòn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm, 
hòn nào bằng chì ? Chọn cách trả lời 
đúng trong 3 cách trả lời A, B, c. 


A. Quà bóng chi bị biến dạng. 

B. Chi có chuyển động của quả bóng 
bị biến đổi. 

c. Quả bóng bị biến dạng, đồng thời 
chuyển động của nó bị biến đổi. 

D. Không có sự biến đổi nào xảy ra. 



54 





















4. Hãy chọn những đưn vị thích hợp 
trong khung đê điền vào chỗ trống của 
các câu sau : 

a) Khối lượng riêng của đồng là 8900 


b) Trọng lượng của một con chó là 

70..... 

c) Khối lượng cùa một bao gạo là 

50 ............ ..... 

d) Trọng lượng riêng của dầu ăn là 

8000 ..... 

e) Thể tích nước trong một bê nước là 

3... 

5. Hãy chọn những từ thích hợp trong khung 
để điền vào chỗ trống của các câu sau: 

a) Muốn đẩy một chiếc xe máy từ vỉa 
hè lên nền nhà cao 0,4m thì phải dùng 


b) Người phụ nề đứng dưới đường, 

muốn kéo bao ximăng lên tầng hai 
thưừng dùng một. 

c) Muốn nâng đẩu một cây gỗ nặng lên 

cao khoảng lOcm để kê hòn gạch 
xuống dưới thì phải dùng. 

d) Ở đầu cần cẩu của các xe cẩu người 

ta có lắp một.Nhờ thế, 

người ta có thể nhấc những cỗ máy rất 
nặng lên cao bằng lực nhỏ hcm trọng 
lượng của cỗ máy. 

6. a) Tại sao kéo cắt kim loại có tay 
cầm dài hơn lưỡi kéo ? 
b) Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc cỏ tay 
cẩm ngắn hom lưỡi kéo ? 


- mét khối 

- kilôgam 

- niutơn 

- kilôgam trên mét khối 

- niutơn trên mét khối 


- ròng rọc cô'định 

- ròng nọc động 
-mặtphàng nghiêng 

- đòn bẩy 


Kéo cắt giấy Kéo cắt kim loại 

Hình 17.1 



55 















# 1»™« £ị&-$ 

III. TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

A. Ô chữ thứ nhất (H.17.2) 


Theo hàng ngang : 

1. Máy cơ đơn giản giúp làm thay đổi 
độ lớn của lực, (11 ô). 

2. Dụng cụ đo thể tích, (10 ô). 

3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ, (7 ô). 

4. Loại dụng cụ giúp con người làm việc 
dễ dàng hơn, (12 ô). 

5. Dụng cụ giúp làm thay đổi cả độ lớn 
và hướng của lực, (15 ô). 

6. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên 
vật, (8 ô). 

7. Thiết bị gồm cả ròng rọc động và 
ròng rọc cố định, (6 ô). 

Hãy nêu nội dung cùa từ hàng dọc 
trong các ô in đậm. 

11. Ỏ chữ thứ hai (HAT3) 

Theo hàng ngang: 

1. Lực hút của Trái Đất tác dụng lên 
vật, (8 ô). 

2. Đại lượng chi lượng chất chứa 
trong vật, (9 ô). 

3. Cái gì dùng để đo khối lượng, (6 ô) ? 

4. Lực mà lò xo tác dụng lên tay ta khi 
tay ép lò xo lại, (9 ô). 

5. Máy cơ đơn giản có điểm tựa, (6 ô). 



















7TTTTT1 





LLLLLLu 

11111 







111 


Hình 17.2 

















1 














111 









LLL 





J 

r 


Hình 173 


6. Dụng cụ mà thợ may thường dùng để 
lấy số đo cơ thể khách hàng, (8 ô). 

Từ nằm trong các ô in dận theo hàng 
dọc chì khă niệm gì ? 


56 





































CHƯƠNG II 


NHIỆT HỌC 


■ Các chát dãn nở vì nhiệt như thỂ nào ? 

■ Sự nóng chảy, sự đỏng dặc, sự bay hơl, sự ngưng tụ là g) ? 

■ Làm thé nào đé tìm hléu tác động của một yếu tố lên một 
hiện tượng khi có nhléu yếu tổ cùng tác động một lúc ? 

■ Làm thế nào đé klỂm tra một dự đoán ? 









BÀI 18. Sự NỎ Vì NHIỆT CÙA CHÁT RẮN 



Tháp Ẻp-phen (Eiffel) ỏ Pari, Thủ đõ nưởc 
Pháp là tháp bằng thép nổi tiếng thế giới. Các 
phép đo chiều cao tháp vào ngày 01/01/1890 và 
ngày 01/7/1890 cho thấy, trong vòng 6 tháng 
tháp cao thêm hơn lOcm. Tại sao lại có sự kì lạ 
đó ? Chẳng lẽ một cái tháp bằng thép lại có 
thể “lớn lên ” được hay sao ? 

Bài này sỗ giúp em trả lời câu hỏi trên. 


■ 1. Làm thí nghiệm 

Dùng dụng cụ vẽ ở hình 18.1. 

- Trước khi hơ nóng quả cầu bằng kim loại, thử thà 
xem quà cầu có lọt qua vòng kim loại không. Nhận xét. 



- Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại trong 3 
phút, rồi thử thả xem quả cầu có còn lọt qua vòng 
kim loại nữa không. Nhận xét. 


- Nhúng quà cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh, rồi 
thử thà cho nó lọt qua vòng kim loại. Nhặn xét. 

• 2. Trả lời câu hỏi 

HI Tại sao sau khi bị ho nóng, quả cẩu lại không 
lọt qua vòng kim loại ? 

Hỉ Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quà 
cẩu lại lọt qua vòng kim loại ? 



Hình 18.1 


58 






• 3. Rút ra kết luận 

BI Chọn từ thích hợp trong khung đê điền vào chỗ 
trống của các câu sau : 

a) Thê tích quà cầu (1).khi quả cầu nóng lên. 

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2). 

Chú ý : Sự nờ vì nhiệt theo chiều dài (sự nở dài) của 

vật rắn có nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. 

Bàng bcn ghi độ tăng chiều dài của các thanh kim 
loại khác nhau có chiều dài ban đầu là lOOcm khi 
nhiệt độ tăng thêm 50°c. 

BI T ừ bảng trên có thê rút ra nhận xét gì về sự nở 
vì nhiệt của các chất rắn khác nhau ? 


- nóng lên 

- lạnh đi 
-tăng 
-giám 


Nhôm 

0,12cm 

Đồng 

0,086cm 

Sắt 

0,060cm 


T 4. Vận dụng 

BI Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có 
một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (H.18.2) dùng để giữ 
chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người 
thợ rèn phải nung nóng khâu rổi mới ưa vào cán ? 
E3 Hãy nghi cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm 
ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng 
kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng. 

E3 Hãy tự trả lời câu hòi đã nêu ở đẩu bài học. Biết 
rằng, ở Pháp tháng Một đang là mùa Đông, còn tháng 
Bảy đang là mừa Hạ. 




o Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
o Các chất rắn khác nhau nỏ vì nhiệt khác nhau. 



Có thế em chưa biết 

«- Bêtông được làm từ ximăng trộn với nưởc và cát, sỏi, nỏ vì nhiệt như thép. 
Nhờ đó mà các trụ bêtông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trờ thay đổi. 


59 











^ í4&-$ 


V “ BÀI 19. Sự NÒ Vì NHIỆT CỦA CHÁT LÒNG 


An: Đố biết khi đun nóng một ca nước đầy thì nước có tràn ra ngoài không ? 
Bình : Nước chỉ nóng lên thôi, tràn thế nào được, vì lượng nưởc trong ca 
có tăng lên đâu. 

Bình trả lời như vậy, đúng hay sai ? 


■ 1. Làm thí nghiệm 

Đổ đầy nước màu vào một bình cầu. Nút chặt bình 
bằng nút cao su cắm xuyên qua một ống thuỳ tinh. Khi 
đó nước màu sẽ dâng lcn trong ống (H.19.1). 

Đặt bình cầu vào chậu nước nóng và quan sát hiện 
tượng xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh (H. 19.2). 

• 2. Trả lời câu hỏi 

Q1 Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống 
thuỳ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng ? 
Giải thích. 

ES Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có 
hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ông thuỷ tinh ? 

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng. 

03 Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nỡ 
vì nhiệt của các chất lòng khác nhau và rút ra nhận xét. 




Hình 19.2 


Hình 19.3 


60 



• 3. Rút ra kết luận 


BI Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ 
trống của các câu sau : 

a) Thể tích nước trong bình (1).khi nóng lên, 

(2).khi lạnh đi. 

b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3). 

▼ 4. Vận dụng 

^ Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật 
đầy ấm ? 

EJ Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt 
thật đầy ? 

ịàỉ Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1, ta cắm hai 
ổng có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích 
bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi 
tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng 
trong hai ống cỏ dâng cao như nhau không ? Tại sao ? 


-lăng 

-giám 

- giống nhau 

- không giống nhau 


o Chất lỏng nỏ ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
o Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 


.J 


Có thể em chưa biết 


Sự nỏ vì nhiệt của nước rất đặc biệt. Khi 
tăng nhiệt độ từ 0°c đến 4°c thi nước co 
lại, chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng 
từ 4°c trở lên, nước mới nở ra. Vì vậy, ở 
4°c nước có trọng lượng riêng lớn nhất. 
w Trong các hồ nước lạnh, về mùa đông, 
lớp nước ở 4°c nặng nhất, nên chìm xuống 
đáy hồ. Nhờ đó, về mùa đông, ỏ xứ lạnh, 
cá vẫn sống được ở đáy hồ, trong khi trên 
mặt hồ, nước đã đóng thành lớp băng dày 
(hi.19.4). 



Hình 19.4 


61 











' s 
yỉ • 


BÀI 20. SỤ NÒ Vì NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ 


An : Khi quả bóng bàn bị móp, làm thế nào cho nó phồng lên ? 

Bình : Quá dễ, chỉ việc nhúng bóng vào nước nóng, nó sẽ phồng trỏ lại. 

An : Mình đã nhúng bóng vào nước nóng rồi, nhưng không thấy nó 
phồng trở lại. 

Bình : Lạ nhỉ! 

Bàl này sẽ giúp em hiểu tại sao có quả bóng bàn bị móp được 
nhúng vào nước nóng thì phồng lên, nhưng cũng có quả bóng bàn 
bị móp được nhúng vào nước nóng lại không phồng lên được. 


■ 1. Thí nghiệm 

- Cắm một ống thuỷ tinh nhỏ xuyên qua nút 
cao su của một bình cầu. 

Nhúng một đầu ống vào cốc nước màu. 
Dùng ngón tay bịt chặt đầu còn lại rổi rút 
ống ra khỏi cốc sao cho còn một giọt nước 
màu trong ống (H.20.1). 

- Lắp chặt nút cao su có gắn ống thuỷ tinh 
với giọt nước màu vào binh cầu, đê nhốt 
một lượng khí trong bình. Xát hai bàn tay 
vào nhau cho nóng lên, rồi áp chặt vào bình 
cẩu (H.20.2). Quan sát hiện tượng xảy ra 
với giọt nước màu. 

• 2. Trả lời câu hỏi 

BI Có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước 
màu trong ống thuỷ tinh khi bàn tay áp vào 
bình cầu ? Hiện tượng này chứng tò thể tích 
không khí trong bình thay đổi thế nào ? 

EEI Khi ta thôi không áp tay vào bình cầu, 
có hiện tượng gì xảy ra với giọt nước màu 
trong ống thuý tinh ? Hiện tượng này chứng 
tỏ điều gì ? 




62 





Trang 63 cị& -0 <{> 

BI Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay 
nóng vào bình ? 

BI Tại sao thê tích không khí trong bình lại giảm đi khi ta thôi không áp tay vào 
bình cầu ? 

Bỉ Hãy đọc bàng 20.1 ghi độ tăng thế tích của lOOOcm 3 (1 lít) một số chất, khi 
nhiệt độ của nó tăng thêm 50°c và rút ra nhận xét. 

Bàng 20.1. 


Chất khí 

Chất lỏng 

Chất rắn 

Không khí: 183cm 3 

Rượu : 58cm 3 

Nhôm : 3,45cm 3 

Hơi nước : 183cm 3 

Dầu hoả : 55cm 3 

Đổng : 2,55cm 3 

Khíôxi : 183cm 3 

Thuỷ ngân : 9cm 3 

Sắt : 1,80cm 3 


Ghi chú : Sau này, khi học về áp suất chất khí, 
các em sẽ biết rằng các số liệu về sự nở cùa chất 
khí cho ở bàng này chi đúng khi áp suất chất khí 
không đổi. 

• 3. Rút ra kết luận 

Chọn từ thích hợp trong khung đê điền vào 
chỗ trống của các câu sau : 

a) Thể tích khí trong bình (1).khi khí nóng lên. 

b) Thể tích khí trong bỉnh giảm khi khí (2). 

c) Chắt rắn nở ra vì nhiệt (3)., chất 

khí nở ra vl nhiệt (4). 

▼ 4. Vận dụng 

[3 Phải có điểu kiện gì thì quả bóng bàn bị 
móp, được nhúng vào nước nóng mới có thể 
phổng lên ? 

E3 Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không 
khí lạnh ? (Hây xem lại bài trọng lượng riêng để 
trà lời câu hỏi này). 


- nóng lên, lạnh đi 

- tâng, giảm 

- nhiều nhá, ít nhấ 


63 














■0 Tung 64 cị& -0 

Q] Dụng cụ đo độ nóng, lạnh dầu tiên của loài 
người do nhà bác học Ga-li-lê (1564 - 1642) sáng 
chế. Nó gồm một bình cầu có gắn một ống thuỷ tinh. 
Hơ nóng bình rồi nhúng đầu ống thuỷ tinh vào một 
bình đựng nước. Khi bình khí nguội đi, nước dâng 
lên trong ống thuỷ tinh (H.20.3). 

Bây giờ, dựa theo mức nước trong ống thuỷ tinh, 
người ta có thể biết thời tiết nóng hay lạnh. Hãy giải 
thích tại sao ? 


Hình 20.3 



o Chất khí nỏ ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
o Các chất khí khác nhau nỏ vì nhiệt giống nhau, 
o Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nỏ vì nhiệt 
nhiều hơn chất rắn. 


Có thế em chua biết 

*- Ngày 21 tháng 11 năm 1783, hai anh em kĩ 
sư người Pháp Mồng-gồn-phi-ê (Montgoltier) 
nhờ dùng không khí nóng đă làm cho quả khi 
cẩu đẩu tiên của loài người bay lên không trung 
(H.20.4). 


Hình 20.4 



64 






BÀI 21. MỘT SÓ ỨNG DỤNG 
CÙA Sự NÒ Vì NHIỆT 


Sự nỏ vì nhiệt của các chất có rất nhiều 
ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. Bài 
này giới thiệu một số ứng dụng thường 
gặp của sự nỏ vi nhiệt của chất rắn. 


I. LỰC XUẤT HIỆN TRONG sự 
CO DÃN Vì NHIẸT 

■ 1. Thí nghiệm 

Bổ trí thí nghiệm như hình 21.la. 

Lắp chốt ngang, rồi vặn ốc đê siết chặt 
thanh thép lại. 

Quan sát hiện tượng xảy ra khi dùng 
bông tẩm cồn đốt thật nóng thanh thép. 


Chốt ngang 



Hình 21.la 


• 2. Trả lời câu hỏi 


HI Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh 
thép khi nó nóng lên ? 

E Hiện tượng xảy ra với chốt ngang 
chứng tỏ điều gì ? 

BI Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi 
đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết 
chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm 
nước lạnh phù lcn thanh thép thì chốt ngang 
cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì ? 


Chốt ngang 



Hình 21.lb 


65 



t™»s« cịS-0 

• 3. Rút ra kết luận 

BI Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào 
chỗ trống của các câu sau : 

a) Khi thanh thép (1).vì nhiệt nó gây ra 

(2).rất lớn. 

b) Khi thanh thép co lại (3).nó cũng gây 

ra (4).rất lớn. 

T 4. Vận dụng 

Hình 21.2 là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu 
thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì ? 
Tại sao người ta phải làm như thế ? 

W-1 Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một 
số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau 
không ? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các 
con lăn ? 

II. BĂNG KÉP 

■ 1. Quan sát thí nghiệm 

Hai thanh kim loại có bản chất khác nhau, thí 
dụ đồng và thép, được tán chặt vào nhau dọc theo 
chiều dài của thanh, tạo thành một băng kép. 

Hãy quan sát hình dạng băng kép nêu bị hơ 
nóng trong hai trường hợp sau : 

- Mặt đồng ờ phía dưới (H.21.4a). 

- Mặt đồng ở phía trôn (H.21.4b). 

• 2. Trả lời câu hỏi 

EQ Đồng và thép nỡ vì nhiệt như nhau hay 
khác nhau ? 

Bỉ Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về 
phía thanh nào ? Tại sao ? 


-lực 
- vì nhiệt 


- nở ra 



Hình 21.3 


J 

L HíềH 


Đồng 

b ^ 

Thép 

9 _Đèn còn 


Hình 21.4 


66 


















B] Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho 
lạnh đi thì nó có bị cong không ? Nếu có, thỉ 
cong về phía thanh thép hay thanh đồng ? 
Tại sao? 

T 3. Vận dụng 

Băng kcp được sử dụng nhiều ở các thiết 
bị tự động đóng - ngắt mạch điện khi nhiệt 
độ thay đổi. 

WM Tại sao bàn là điện vẽ ờ hình 21.5 lại 
tự động tắt khi đã đủ nóng ? 

Thanh đổng của băng kép ở thiết bị đóng 
ngắt của bàn là này nằm ờ phía trên hay dưới ? 



Hình 21.5 


o Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra nhũng lục rất lón. 
o Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đểu cong lại. 

Nguời ta úng dụng tính chất nảy của băng kép vào việc đóng - ngắt 
tự động mạch điện. 


Có thể em chưa biêi 

Mặc dù ở chỗ tiếp nối hai đầu thanh 
ray đường tàu hoả đă để khoảng cách 
cho thanh ray nở ra khi nhiệt độ tăng, 
nhưng khi nhiệt độ tăng quá nhiều, thi 
các thanh ray vẫn bị uốn cong (H.21.6). 
Như vậy đủ biết lực do sự dãn nỏ vì 
nhiệt gây ra lớn tới chừng nào! 



67 















BÀI 22. NHIỆT KÊ - NHIỆT GIAI 


Con : Mẹ ơi, cho con đi đá bóng nhé! 

Mẹ: Không được đâu! Con đang sốt nóng đây này! 
Con : Con không sốt đâu ! Mẹ cho con đi nhé ! 

Vậy phải dùng dụng cụ nào để có thê biết chính xác 
người con có sốt hay không ? 


1. Nhiệt kế 



■ Hãy nhớ lại bài học về nhiệt kế đã học ở lớp 4 để trả 
lời các câu hỏi sau đây : 

HI Có 3 bình đựng nước a,b,c ; cho thcm nước đá 
vào bình (I để có nước lạnh và cho thêm nước nóng vào 
bình c để có nước ấm. 

a) Nhúng ngón trỏ của bàn tay phải vào bình íI , nhúng 
ngón trò cùa bàn tay trái vào bình c (H.22.1). Các ngón 
tay có cảm giác thế nào ? 



b) Sau một phút, rút cả hai ngón tay ra, rồi cùng nhúng 
ngay vào bình b (H.22.2). Các ngón tay có câm giác thế 
nào ? Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gỉ ? 
C3 Cho biết, thí nghiệm vẽ ở hình 22.3 và hình 22.4 
dùng để làm gi ? 




Hình 22.3 -Hình 22.4 


68 








• Trả lời câu hói 


Hãy quan sát rồi so sánh các nhiệt kế 
vẽ ở hình 22.5 về GHĐ, ĐCNN, công dụng 
và điền vào bảng 22.1. 


BI Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm 
gì ? Cấu tạo như vậy có tác dụng gì ? 

Bảng 22.1. 


nhiệt kế 

GHĐ 

ĐCNN 

Công dụng 

Nhiệt kế 

Từ... 



thuỷ ngân 

đến ... 



Nhiệt kế 

Từ... 



ytế 

đến ... 



Nhiệt kế 

Từ... 



rượu 

đến ... 




2. Nhiệt giai 

■ a) Năm 1742, Xen-xi-ũt (Celsius, 
1701 - 1744), người Thuỵ Điển, đã đề 
nghị chia khoảng cách giữa nhiệt độ của 
nước đá đang tan và nhiệt độ của hơi nước 
đang sôi thành 100 phần bằng nhau, mỗi 
phần ứng với 1 độ, kí hiệu là l°c. Thang 
nhiệt độ này gọi là thang nhiệt độ Xen-xi-út, 
hay nhiệt giai Xen-xi-út. Chữ c trong kí 
hiệu °c là chữ cái đầu cùa tên nhà vật lí. 
Trong nhiệt giai này, những nhiệt độ thấp 
hơn 0°c được gọi là nhiệt độ âm. Ví dụ, 
-20°c được gọi là âm 20°c. 


2 3 



Hình 22.5 


69 















■ b) Trước đó, vào năm 1714, nhà vật lí người Đức là Fa-ren-hai (Fahrenheit, 
1686 - 1736) đã đề nghị một nhiệt giai mang tên ông. Trong nhiệt giai này, nhiệt 
độ cùa nước đá đang tan là 32°F, còn nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 212°F. 

Như vậy, khoảng 100°c ứng với khoảng 212°F - 32°F = 180°F, nghĩa là 
khoảng l°c = khoảng 1,8°F. 

Nhiệt giai Fa-ren-hai được sử dụng ờ phần lớn các nước nói tiếng Anh. 

Thí dụ : Tính xem 20°c ứng với bao nhiêu °F ? 

20°c = 0°c + 20°c. Vậy : 


20°c = 32°F + (20 X 1 ,8°F) = 68°F. 


T 3. Vận dụng 

Hãy tính xcm 30°c, 37°c ứng với bao nhicu °F ? 

o Để đo nhiệt độ, nguời ta dùng nhiệt kế. 
o Nhiệt kê thường dùng hoạt động dựa trên hiện tuọng dãn nỏ vì nhiệt 
của các chất 

o Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kê' ruọu, nhiệt kê' thuỷ 
ngân, nhiệt kê' y tế... 

o Trong nhiệt giai Xen-xi-út, nhiệt độ của nuớcđá dang tan là 0°c, của 
hơi nuớc đang sôi là 100°c. Trong nhệt giai Fa-ren-hai, nhiệt độ của 
nuớc đá dang tan là 32°F, của hời nuớc dang sôi là 212°F. 


Có thể em chua biết 

<•- Ngoài 2 nhiệt giai trên, trong khoa học còn dùng nhiệt giai Ken-vin. Đơn 
vị nhiệt độ trong nhiệt giai này gọi là độ kenvin, được kí hiệu bằng chữ K. 
Mỗi độ trong nhiệt giai Ken-vin (1K) bằng một độ trong nhiệt giai 
Xen-xi-út (1°C) và 0°c ứng với 273K. Nhiệt độ trong nhiệt giai 
Ken-vin được gọi là “nhiệt độ tuyệt đối”, và kí hiệu bằng T. 

70 





*- Nhiệt kế kim loại được cấu tạo dựa 
trên sự dàn nỏ vì nhiệt của một băng 
kép. Băng kép này được cuốn thành 
vòng tròn, một đẩu được giữ cố định, 
đầu còn lại gắn với một kim quay trên 
bảng chia độ (H.22.6). 

Khi nhiệt độ thay đổi, thì vòng tròn 
băng kép cuốn lại hoặc dàn ra làm quay 
kim. Trên bẵng chia độ có ghi các giá trị 
nhiệt độ. 



Hình 22.6 


r -■" 35 36 37 38 39 40 °c % -N 

**ạựtítìtì®- 

v - \ * m M 100 102 104 °f s - ' 


Có một số chất có đặc điểm đổi màu 
theo nhiệt độ. Người ta sử dụng tính 
chất này để chế tạo ra nhiệt kế, gọi là 
nhiệt kế đổi màu. Nhiệt kế này thường 
được dùng trong y tế, thay cho nhiệt kế 
thuỷ ngân. Chỉ cần dàn một bàng giấy 
nhỏ có phủ một lớp chất đổi màu theo 
nhiệt độ (H.22.7) lên trán người bệnh là 
có thề biết được nhiệt độ cơ thề của họ. 
«- Hiện nay, người ta còn sử dụng 
nhiệt kế hiện số, là loại nhiệt kế mà số 
chỉ nhiệt độ cần đo hiện ngay trên màn 
hình. Hình 22.8 là ảnh chụp nhiệt kế 
hiện số được gắn vào đồng hồ điện tử 
để bàn. 


Hình 22.7 



Hình 22.8 


71 












nnn £ị£-0 


v ị BÀI 23. THựC HÀNH ĐO NHIỆT ĐỘ 


I. DÙNG NHIỆT KÊ Y TÊ ĐO NHIỆT 
Độ Cơ THỂ 

■ 1. Dụng cụ 

Nhiệt kế y tế (loại nhiệt kế thuỳ ngân). 

Quan sát nhiệt kế y tế và điền vào chỗ trống 
trong các câu sau đây : 

BI Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế:. 

E3 Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế:. 

BI Phạm vi đo của nhiệt kế: Từ.đến. 

BI Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : . 

Bỉ Nhiệt độ được ghi màu đỏ :. 

■ 2. Tiến trình đo 

- Kiểm tra xem thuỳ ngân đã tụt hết xuống bầu chưa, nếu còn trên ống thì cầm vào 
phần thân nhiệt kế, vẩy mạnh cho thuỷ ngàn tụt hết xuống bầu. 

Chú ỷ : Khi vẩy, tay cầm chặt nhiệt kế để khỏi bị văng ra và phải chú ý không 
để nhiệt kế va đập vào các vật khác. 

- Dùng bông y tế lau sạch thân và bầu nhiệt kế. 

- Dùng tay phải cầm thân nhiệt kế, đặt bầu nhiệt kế vào nách trái, kẹp cánh tay lại 
để giữ nhiệt kế. 

- Chờ chừng 3 phút, rồi lấy nhiệt kế ra đê đọc nhiệt độ. 

Chú ỷ : Không cầm vào bầu nhiệt kế khi đọc nhiệt độ. 

- Đo nhiệt độ của mình và của một bạn khác. Ghi các kết quả đo được vào bản báo 
cáo thi nghiệm. 


72 









II. THEO DÕI Sự THAY Đổl NHIỆT OỘ 
THEO THỜI GIÁN TRONG QUÁ TRÌNH 
ĐUN NƯÓC 

■ 1. Dụng cụ 

Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước (loại cốc bằng 
thuỷ tinh chịu nhiệt), đèn cồn, giá đõ. 

Quan sát nhiệt kế dầu và điền số liệu vào chỗ 
trống trong các câu sau : 

ESI Nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế :. 

Bỉ Nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế : . 

(33 Phạm vi đo của nhiệt kế : Từ.đến. 

Q] Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế : . 

■ 2. Tiến trình đo 

a) Lắp dụng cụ theo hình 23.1. 

b) Ghi nhiệt độ cùa nước trước khi đun. 

c) Đốt đèn cồn để đun nước. 

Cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ của nước vào bảng 
theo dõi nhiệt độ, tởi phút thứ 10 thi tắt đèn cồn. 

d) Vẽ đổ thị. Vẽ trên giấy kè ô đường biểu diễn 
sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun như sau : 

- Vỗ hai trục vuông góc. Trục nằm ngang ghi giá 
trị thời gian theo phút. Mỗi cạnh của ô vuông 
nằm trên trục ngang biểu thị 1 phút. Trục thẳng 
đứng ghi giá trị của nhiệt độ theo °c. Mỗi cạnh 
của ô vuông nằm trên trục này, biểu thị 2°c. 
Vạch gốc của trục nhiệt độ ghi nhiệt độ ban đầu 
của nước (tức là nhiệt độ đo trưóc khi đun). 

- Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng với thừi 
gian đun, ta được đưừng biểu diễn sự thay đổi 
nhiệt độ theo thời gian của nước đang được 
đun nóng. 


4 



Hình 23.1 



73 










































TNna74 CịS-0 


III. MẪU BÁO CÁO 

ỉ. Họ và lẽn học sinh : . Lớp: 


2. Ghi lại : 

a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế. 

b) 4 đặc điểm của nhiệt kế dầu. 


3. Các kết quả đo : 

a) Đo nhiệt độ cơ thể người b) Bảng theo dõi nhiệt độ của nước 


Thời gian 
(phút) 

Nhiệt độ 
(°C) 

0 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 



74 

























BÀI 24. SU NÓNG CHÀY 
VÀ Sự ĐÔNG ĐÁC 



Làng Ngũ Xă ỏ Hà Nội nổi tiếng về 
đúc đổng. Năm 1677 các nghệ nhân 
của làng này đă đúc thành cõng pho 
tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng 
đen, là một trong những pho tượng 
đồng lớn nhất ở nước ta. Tượng cao 
3,48m, có khối lượng 4000kg, hiện 
đang được đặt tại đển Quản Thánh, 
Hà Nội. 

Việc đúc đổng liên quan đến hiện tượng 
vật li mà các em sẽ học trong bài này. 

T ượng đổng Huy én T hiên Trấn Vũ 


I. Sự NÓNG CHẢY 

■ 1. Phân tích kết quả thí nghiệm 

Trong các phòng thí nghiệm, người ta 
nghicn cứu sự nóng chảy bằng thí nghiệm 
tương tự như thí nghiệm vẽ ở hình 24.1. 

- Dùng đèn cồn đun nước và theo dõi nhiệt 
độ của băng phiến. Khi nhiệt độ băng phiến 
lên tới 60°c thì cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt 
độ và nhận xét vể thê (rắn hay lỏng) của 
băng phiến vào bảng theo dõi. Ghi cho tới 
khi nhiệt độ của băng phiến đạt đến 86°c, 
ta được bảng 24.1. 

Hình 24.1 



75 




Hảng 24.1. 


• Hãy dựa vào bảng 24.1 để vẽ trên 
giấy kẻ ô đường biểu diễn sự thay đổi 
nhiệt độ của băng phiến theo thời gian 
khi nóng chày. 

- Trục nằm ngang là trục thời gian. Mỗi 
cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu 
thị 1 phút. Trục thằng đứng là trục nhiệt 
độ ; mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục 
này biểu thị l°c. Gốc của trục nhiệt độ 
ghi 60°c; gốc của trục thời gian ghi phút 0. 

- Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng với 
thời gian đun, ta được đường biểu diễn 
sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo 
thời gian trong quá trình nóng chày. 

- Căn cứ vào đưửng biểu diễn vừa vẽ được, 
trả lời các câu hòi sau đây : 

HI Khi được đun nóng thì nhiệt độ của 
băng phiến thay đổi như thế nào ? Đường 
biểu diễn từ phút 0 đến phút thử 6 là đoạn 
thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang ? 

E3 Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt 
đầu nóng chảy ? Lúc này băng phiến tồn 
tại ờ những thê' nào ? 

HI Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt 
độ của băng phiến có thay đổi không? 
Đường biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút 
thứ 11 là đoạn thằng nằm nghiêng hay 
nằm ngang ? 

E3 Khi băng phiến đã nóng chảy hết 
thl nhiệt độ của băng phiến thay đổi như 
thế nào theo thời gian ? Đường biểu diễn 
từ phút thử 11 đến phút thứ 15 là đoạn 
thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng ? 


Thòi gian 

Nhiêt đô 

Thể rắn 

đun (phút) 

( b C) 

hay lỏng 

0 

60 

rắn 

1 

63 

rắn 

2 

66 

rắn 

3 

69 

rắn 

4 

72 

rắn 

5 

75 

rắn 

6 

77 

rắn 

7 

79 

rắn 

8 

80 

rắn và lỏng 

9 

80 

rắn và lỏng 

10 

80 

rắn và lỏng 

11 

80 

rắn và lòng 

12 

81 

lỏng 

13 

82 

lỏng 

14 

84 

lỏng 

15 

86 

lòng 


• 2. Rút ra kết luận 

^ Chọn từ thích hợp trong khung 
để điền vào chỗ trống của các câu sau : 

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) . 

nhiệt độ này gọi là nhiệt dộ nóng chảy 
của băng phiến. 

b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ 

của băng phiến (2). 

- 70°c, 80°c, 90°c 

- thay đổi, không thay đổi 


76 
























BÀI 25. Sự NÓNG CHÀY 
VÀ Sự ĐÔNG ĐĂC (tiếp theo) 


II. Sự ĐÔNG ĐẶC 

■1. Dự đoán 

Trong thí nghiệm về sự nóng chảy cùa băng phiến, khi băng phiến được đun 
nóng, nó nóng dẩn lên rồi nóng chảy. 

Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đổi với băng phiến khi thôi không đun nóng vả 
để băng phiến nguội dần. Hãy viết điều dự 
đoán đó của em vào vờ. 

■ 2. Phân tích kết quả thí nghiệm 

a) - Đun băng phiến như thí nghiệm ở trong 
hình 24.1 (Bài 24) lên tới khoảng 90°c rổi 
tắt đèn cồn. 

- Lấy ống nghiệm đựng băng phiến ra khỏi 
nước nóng và đê cho băng phiến nguội dần. 

Khi nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 86°c 
thì bắt đầu ghi nhiệt độ và thể của băng phiến 
trong thời gian quan sát. Cứ sau 1 phút lại ghi 
nhiệt độ và thể của băng phiến, cho tới khi 
nhiệt độ giảm tới 60°c, ta được bàng 25.1. 

b) Hãy dựa vào bảng 25.1 để vẽ đường biổu 
diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến 
theo thời gian trong quá trình băng phiến 
đông đặc. 

- Trục nằm ngang là trục thời gian, mỗi 
cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 
1 phút. Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, 
mỗi cạnh ô vuông nằm trên trục này biểu thị 
l°c. Gốc của trục nhiệt độ ghi 60°c ; gốc 
của trục thời gian là phút 0. 


Bảng 25.1. 

Nhiệt dộ và thể của hăng phiên 
trong quá trình dể nguội 


Thời gian 

Nhiêt đô 

Thể rắn 

nguội (phút) 

(°C) 

hay lỏng 

0 

86 

lỏng 

1 

84 

lỏng 

2 

82 

lỏng 

3 

81 

lòng 

4 

80 

lỏng và rắn 

5 

80 

lỏng và rắn 

6 

80 

lỏng và rắn 

7 

80 

lỏng và rắn 

8 

79 

rắn 

9 

77 

rắn 

10 

75 

rắn 

11 

72 

rắn 

12 

69 

rắn 

13 

66 

rắn 

14 

63 

rắn 

15 

60 

rắn 


77 























- Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng 
với thời gian để nguội, ta được đường 
biểu diễn sự thay đồi nhiệt độ của băng 
phiến theo thời gian trong quá trình 
đông đặc. 

c) Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ 
được, trả lời các câu hòi sau đây : 

EO Tới nhiệt độ nào thì băng phiến 
bắt đầu đông đặc ? 

E3 Trong các khoảng thời gian sau, 
dạng của đường biểu diễn có đặc 
điểm gì : 

- Từ phút 0 đến phút thứ 4 ; 

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 ; 

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ? 


EO Trong các khoảng thời gian sau, 
nhiệt độ của băng phiến thay đổi 
thế nào : 

- Từ phút 0 đến phút thứ 4 ; 

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 ; 

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ? 

• 3. Rút ra kết luận 

BI Chọn từ thích hợp trong khung đê 
điền vào chỗ trổng của các câu sau : 

a) Băng phiến đông đặc ở (1) . 

Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ dóng dặc 
của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) 
.nhiệt độ nóng chảy. 

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ 

của băng phiến (3). 


Báng 25.2 

Nhiệt độ nóng cháy cùa một sở dìát 


Chất 

Nhiệt độ 
nóng 
chảy (°C) 

Chất 

Nhiệt độ 
nóng chảy 
(°C) 

Vontam 
(chất 
làm dây 
tóc đèn 
điện) 

3370 

Chì 

327 

Thép 

1300 

Kẽm 

420 

Đổng 

1083 

Băng 

phiến 

80 

Vàng 

1064 

Nước 

0 

Bạc 

960 

Thuỷ 

ngân 

-39 

Rưạu 

-117 


- 70°c, 80°c, 90°c 

- bàng, lớn hơn, nhỏ hơn 

- thay đối, không thay đổi. 


▼ III. VẬN DỤNG 

[3 Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự 
thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi 
nóng chảy của chất nào ? 

Hình 25.1 


Nhiệt dộ(°Q 





7 




/ 



/ 

7 

7 

1 2 

3 4 

5 6 

/ 





78 




























^ T™.T9£j|l^ 4 

Hãy mô tả sự thay đối nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy ? 

Trong việc đúc tượng đổng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ? 
EQ Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan đê làm một mốc đo nhiệt độ ? 


o Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. Sự 
chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi lả sự đông đặc. 
o Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác 
định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy 
của các chất khác nhau thì khác nhau*. 


o Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật 
không thay đổi. 



(à nhiệt độ xác định) 


* ở các lóp trên, cảc em sẽ được biết không phải chất nào cũng nóng chảy (hay đông 
đặc) ở một nhiệt độ nhất định. Có nhiều chất (như thuỷ tinh, nhựa đường, v.v...) khi 
bị đun nóng, chúng mềm ra rổi nóng chảy dần trong khi nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng. 


CÓ thể em chưa biết 

•- Phần lởn các chất rắn khi nóng chảy có kèm theo sự tăng thể tích, còn 
khi đồng đặc thì giảm thể tích. Tuy nhiên, cô một số ít chất như đồng, gang, 
nước... lại tăng thể tích khi đồng đặc. 

*■ Trường hợp của nước là rất đặc biệt. Các phép đo chính xác cho thấy 
100cm 3 nước, khi đông đặc ỏ 0°c sẽ cho 109cm 3 nước đá. Trong khi tăng 
thề tích nước có thể gây ra những lực rất lớn. Khi nhiệt độ xuống tới 0°c, 
nước đông thành băng, gây ra những lực lởn đến mức có thể làm vd ống 
dẫn nước, chai đựng nước, tảng đá có kẽ hỏ chứa nưởc. 








BÀI 26. Sự BAY Hớl 
VÀ SỤ NGƯNG TỤ 



1. Sự BAY HƠI 

Nước mưa trẽn 
mặt đường nhựa đã 
biến đi đâu, khi 
Mật Trời lại xuất 
hiện sau cơn mua? Hình 26.1 

■ 1. Nhớ lại nhũng điều đã học từ lớp 4 về sự 
bay hơi 

- Hiện tượng nước biến thành hơi (nước bay hơi) 
các em đã học ở lỏp 4. 

Mỗi cm hãy tìm và ghi vào vở một thí dụ về 
nước bay hơi. 

- Không phải chi có nước mới bay hơi, mọi chất 
lỏng đều cỏ thể bay hơi. Hãy tìm và ghi vào vờ 
một thí dụ về sự bay hơi của một chất lỏng không 
phải là nưóc. 

2. Sự bay hơi nhanh hay chậm phụ thuộc vào 
nhũng yếu tố nào ? 

■ a) Quan sát hiện lượng 
Trong đời sống, có nhiều hiện tượng giúp ta nhận 

biết sự bay hơi của một chất xảy ra nhanh hay chậm 
(tốc độ bay hơi) phụ thuộc vào những yếu tố nào. 

Hãy quan sát những hiện tượng mô tà ỡ hình 
26.2 để trả lời các câu hòi sau đây. 

Q] Quần áo vẽ ở hình A, khô nhanh hơn vẽ ở 
hình A| , chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 
yếu tố nào ? 



A, - Trài râm 


mìũ'ỉ 



Aị - Trùi nắng 

Hìnlt 26.2a 














[23 Quần áo vẽ ở hình B| khô nhanh 
hơn vẽ ở hình B 2 , chứng tỏ tốc độ bay 
hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? ** 


BI Quần áo vẽ ở hình c 2 khô nhanh 
hơn vẽ ờ hình C|, chứng tỏ tốc độ bay 
hơi phụ thuộc vào yếu tố nào ? 



Hình 26.2Ò-C 

• b) Rút ra nhận xét 

Từ việc phân tích các hiện tượng trên, cỏ thể rút ra 
nhận xét: 


Tốc độ bay hơi của một chá lòng phụ thuộc vào nhiệt độ, 
gió và diện tích mật thoáng của chá lỏng. 

Bỉ Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống 
của các câu sau : 

- Nhiệt độ càng (1).thì tốc độ bay hơi càng (2). 

- Gió càng (3).thì tốc độ bay hơi càng (4). 

- Diện tích mặt thoáng cùa chất lỏng càng (5).thì tốc 

độ bay hơi càng (6). 


- lớn, nhỏ 

- cao, thấp 

- mạnh, yếu 























£j&-0 


• c) Thí nghiệm kiểm tra 

Nhận xét ờ trên mới chi là một dự 
đoán. Cần phải làm thí nghiệm để 
kiểm tra. 

Thí dụ : Muốn kiểm tra tác động của 
nhiệt độ đối với sự bay hơi của nước, ta 
phải làm cho nhiệt độ thay đổi, còn giữ 
nguyên diện tích mặt thoáng và không 
cho gió tác động. 

Cụ thể, có thể làm thí nghiệm 
như sau : 

- Lấy hai đĩa nhôm có diện tích lòng 
đĩa như nhau, đặt trong phòng không 
có gió. 

- Hơ nóng một đĩa. 

- Đổ vào mỗi đĩa khoảng từ 2cm 3 đến 
5cm 3 nước. 

Quan sát xcm nước ỡ đĩa nào bay 
hơi nhanh hơn. 

toi Tại sao phải dùng đĩa có diện tích 
lòng đĩa như nhau ? 

B3 Tại sao phái đặt hai đĩa trong 
cùng một phòng không có gió ? 

131 Tại sao chi hơ nóng một đĩa ? 


[33 Căn cứ vào kết quà thí nghiệm 
nào, có thê khẳng định dự đoán tốc độ 
bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đủng ? 

Hãy tự vạch kế hoạch để thực hiện 
thí nghiệm kiểm tra xem tốc độ bay hơi 
có phụ thuộc vào các yếu tổ gió, diện 
tích mặt thoáng của chất lỏng không. 
Chú ỷ : Trong kế hoạch thí nghiệm 

- Mục đích thí nghiệm : Dùng để kiểm 
tra tác động của yếu tố nào ? 

- Các dụng cụ cẩn dùng. 

- Các bước tiến hành thí nghiệm. 

Ghi kế hoạch thí nghiệm vào vờ để 
xin ý kiến thầy giáo, cô giáo. Thầy cô 
giáo sẽ cho em biết kế hoạch thế nào là 
đúng, để các em thực hiện nếu có đủ 
dụng cụ. 

T d) Vận dụng 

[3] Tại sao khi trồng chuối hay trổng 
mía, người ta phải phạt bớt lá ? 

MM Để làm muối, người ta cho nước 
biển chảy vào ruộng muối. Nước trong 
nước biển bay hơi, còn muối đọng lại 
trên ruộng. Thời tiết như thế nào thì 
nhanh thu hoạch được muối ? Tại sao ? 


82 




T«,B £ịK 


BÀI 27. Sự BAY HÔI 
VÀ Sự NGƯNG TỤ (tiếp theo) 


$ 


II. Sự NGƯNG TỤ 

■ 1. Tìm cách quan sát sự ngùng tụ 

a) Dự doán 

Hiện tượng chấ lỏng biến thành hơi là 
sự bay hơi, còn hiện tượng hơi biến thành 
chấ lỏng là sự ngưng tụ. Ngưng tụ là quá 
trình ngược với bay hơi. 

Đê dễ quan sát hiện tượng bay hơi, ta có thể cho chất lỏng bay hơi nhanh bằng 
cách tăng nhiệt độ chất lỏng. Vậy muốn dễ quan sát hiện tượng ngưng tụ, ta làm 
tăng hay giảm nhiệt độ ? 

Ngưng tụ là quá trình ngược với bay hơi, ncn ta có thể dự đoán khi giảm nhiệt độ của 
hơi, sự ngưng tụ sẽ xảy ra nhanh hơn và ta sẽ dễ quan sát được hiện tượng hơi ngưng tụ. 

b) Thí nghiệm kiểm tra 

Trong không khi có hơi nước. Bằng cách giảm nhiệt độ cùa không khí, ta có thể 
làm hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát được hiện tượng này. 

- Dụng cụ thí nghiệm : 

+ 2 cốc thuỷ tinh giống nhau. 

+ Nước có pha màu. 

+ Nước đá đập nhỏ. + 2 nhiệt kế. 

- Tiến hành thí nghiệm (H.27.1): 

+ Dùng khăn khô lau mặt ngoài của hai cốc. 

+ Đổ nước màu đầy tới 2/3 mỗi cốc. Một 
cốc dùng để đối chứng, một cốc dùng làm 
thí nghiệm. 

+ Đo nhiệt độ của nước ở hai cốc. 

+ Đổ nước đá vụn vào cốc làm thí nghiệm. 

Chú ý : Phải đặt hai cốc khá xa nhau. 




83 











■0 TNT.M Cị&-0 

• c) Rút ra kết luận 

Theo dõi nhiệt độ của nước ở hai 
cốc và quan sát hiện tượng xảy ra ở 
mặt ngoài của hai cốc nước để trà lời 
các câu hỏi sau : 

BI Có gi khác nhau giữa nhiệt độ của 
nước trong cốc đối chứng và trong cốc 
thí nghiệm ? 

E3 Có hiện tượng gi xảy ra ở mặt 
ngoài của cốc thí nghiệm ? Hiện tượng 
này có xảy ra ở cốc đối chứng không ? 

BI Các giọt nước đọng ờ mặt ngoài 
của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở 
trong cốc thắm ra không ? Tại sao ? **• 

o Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. 
o Tốc độ bay hơi của một chát lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và 
diện tích mặt thoáng của chất lỏng, 
o Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. 

Có thể em chua biết 

*- Hai phẩn ba bề mặt Trái Đất có nước bao phủ. Lượng nước này không 
ngừng bay hơi, tạo thành một lớp hơi nước trong khí quyển dày từ lOkm đến 
17km. Hơi nước tạo thành mây, mưa, sương mù, tuyết ảnh hưởng đến khí 
hậu Trái Đất và đời sống con người. 

«■ Khi không khí có nhiệt độ 30°c, ta vẫn cảm thấy dễ chịu, nếu trong mỗi 
mét khối khổng khí chứa không quá 7,5g hơi nước. Còn nếu lượng hơi nước 
trong một mét khối không khí vượt quá 25g, thì ta cảm thấy rất oi bức, khó 
chịu, dù nhiệt độ vẫn là 30°c. 

Ở nước ta trong những ngày ẩm ưởt, mỗi mét khối không khí có thề 
chứa tới 30g hơi nước. 


BI Các giọt nước đọng ở mặt ngoài 
cốc thí nghiệm là do đâu mà cỏ ? 

Bỉ Vậy dự đoán của chúng ta có 
đúng không ? 

▼ 2. Vận dụng 

BI Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng 
ngưng tụ. 

BI Giải thích sự tạo thành giọt nước 
đọng trên lá cây vào ban đêm. 

BI Tại sao rượu đựng trong chai 
không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút 
kín thì không cạn ? 




BÀI 28. SỤ SÔI 


Bình và An đang đun nước, Bình chợt 
reo lên: 

- A ! NƯỚC sôi rổi, tắt lửa đi thôi! 

An ngắt lời Bình : 

- Nước sồi rồi, nhưng cứ đun thêm ít nữa 
cho nó nóng già hơn. 

Bình khẳng định: 

- Nước đã sôi, thì dù có đun mãi, nước 
cũng không nóng hơn lên đâu ! 

An căi lại: 

- Vô II! Mình vẫn tiếp tục đun thì nước 
phải vẫn tiếp tục nóng lên chứ! 

Bài này giúp các em biết được trong cuộc 
tranh luận này, ai đúng, ai sai. 

■ I. THÍ NGHIỆM VÊ sự SÔI 

Trước khi tiến hành thí nghiệm, các em 
cẩn đọc kĩ nội dung của phẩn này, đê nắm 
chắc cách làm thí nghiệm và ghi kết quả. 

1 . Tiến hành thí nghiệm 

Muốn biết ai đúng, ai sai, cách tốt nhất là 
làm thỉ nghiệm kiểm chứng. 

a) Thí nghiệm được bố trí như hình 28.1. 

- Đốt đèn cồn đê đun nước. 

b) Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ của nước 
theo thời gian, các hiện tượng xảy ra ở trong 
lòng khối nước, trên mặt nước và ghi kết 
quà theo hướng dần sau : 




Hình 28.1 


85 




- Khi nhiệt độ của nước đạt tới 40°c, 
thì cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ của 
nước, củng với phẩn nhận xét hiện 
tượng xảy ra trong bình nước vào bàng 
theo dõi (bảng 28.1), cho tới khi nước 
sôi được 3 phút thì dừng và tắt đòn. 

- Khi ghi nhận xét hiện tượng xảy ra 
trong lòng khối nước và trên mặt nước 
cần theo hướng dẫn sau : 


+ Quan sát xem vào phút thứ bao 
nhiêu thì xuất hiện các hiện tượng 
được ncu dưới đây : 


Ở trôn mặt nước: 

Ở trong lòng nước: 

- Hiện tượng 1 : 
Có một It hơi 
nước bay lên. 

- Hiện tượng II : 
Mặt nước bắt 
đầu xáo động. 

- Hiện tượng III : 
Mặt nước xáo động 
mạnh, hơi nước 
bay lên rất nhiều. 

- Hiện tượng A : 
Các bọt khỉ bat đầu 
xuất hiện ở dăy binh. 

- Hiện tượng B : 
Các bọt khí nổi lên. 

- Hiện tượng c : 
Nước reo. 

- Hiện tượng D : 

Các bọt khi nổi lên 
nhiều hơn, càng đi 
lên càng to ra, khi 
tới mặt thoáng thi 
vỡ tung. Nước sôi 
sùng sục. 


+ Khi ghi phần nhận xét hiện tượng 
xảy ra vào bảng theo dõi, không cần 
dùng lời đê mô tả hiện tượng, chi cần 
ghi vào bảng các chữ cái A, B, c, D 
hoặc các con số la mã I, II, III chi các 
hiện tượng đà nêu ứng với thời gian xảy 
ra hiện tượng đó. ** 


• 2. Vẽ đuờng biểu diễn 

- Vẽ trên giấy kẻ ô đưòng biểu diễn sự 
thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. 
+ Trục nằm ngang là trục thời gian; ghi 
các giá trị thời gian theo phút, (mỗi 
cạnh của ô vuông nằm trên trục này 
biểu thị 1 phút). 

+ Trục thẳng đứng là trục nhiệt độ, ghi 
các giá trị nhiệt độ theo °c, (mỗi cạnh ô 
vuông nằm trên trục này biểu thị 2°C). 

Gốc của trục nhiệt độ là 40°c. Gốc 
của trục thời gian là phút 0. 

- Ghi nhận xét về đường biểu diễn. 


Bảng 28.1. 

Các hiện lượng xảy ra trong quá trình 
đun nước 


Hiện tượng 
trong lòng 
nước 




86 





























BÀI 29. Sự SÔI (tiếp theo) 


vỊk, 


4 !' 


II. NHIỆT ĐỘ SÔI 

■ 1. Trả lời câu hỏi 

Dựa vào kết quả thí nghiệm trả lời các câu hỏi sau : 

{31 Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy binh ? 

E3 Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lcn mặt nước ? 
W1 Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung 
ra và hơi nước bay lcn nhiều (nước sôi) ? 

BI Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có 
tăng không ? 

■ Chú ý : 

Các chất khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau. 

Bảng 29.1 ghi nhiệt độ sôi của một số chất ờ điều 
kiện chuẩn. 

• 2. Rút ra kết luận 

W-1 Trong cuộc tranh luận của Bình và An (nêu ở 
phần đầu bài), ai đúng, ai sai ? 

Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ 
trống trong các câu sau đây : 

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1).Nhiệt độ này gọi là 

(2).của nưức. 

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ cùa nước (3) 

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời 

gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4). 

vừa bay hơi trên (5). 


- 100°c, gán 100°c 

- thay đổi, không 
thay đổi 

- nhiệt độ sôi 

- bọt khí 

- mặt thoáng 


Hảng 29.1. 
Nhiệt dọ sôi của 
một số châi 


Chất 

Nhiêt đô 

sôi (°C) 

Ête 

35 

Rượu 

80 

Nước 

100 

Thuỷngân 

357 

Đồng 

2580 


87 

















▼ III. VẬN DỤNG 


Bỉ Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước 
đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ ? 

BI Tại sao đê đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người 
ta phài dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng 
nhiệt kế rượu ? 

Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt 
độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC 
của đường biểu diễn ứng với những quá trinh nào ? 





Hình 29.1 


o Mỗi chất lỏng sôi ỏ một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt 
đô sôi. 

o Trong suôi thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đá. 


Có thể em chưa biết 


«• Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc áp 
suất trên mặt thoáng. Ap suất trên mặt thoáng 
càng lớn thì nhiệt độ sôi của chất lỏng càng cao. 
Do đô trong nồi áp suất, nhiệt độ sôi của nước 
cao hơn 100°c. 

Hình 29.2 vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc 
của nhiệt độ sồi của nước vào độ cao so với mặt 
biển khi độ cao này không lớn lắm. 

Đỉnh Phăng Xi Păng thuộc dày Hoàng Liên Sơn 
cao khoảng 3200m so vởi mặt biển, là đỉnh núi 
cao nhất nưởc ta. Hăy dựa vào đồ thị để xác 
định gần đúng nhiệt độ sôi của nước ỏ đây. 



llình 29.2 






























BÀI 30. TỔNG KẾT CHUÔNG II: NHIỆT HQC 


I. ÔN tập 


■ Trả lời câu hỏi 

1. Thể tích của các chất thay đổi như 
thế nào khỉ nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ 
giảm ? 

2. Trong các chất rắn, lỏng, khí chắt 
nào nở vì nhiệt nhiều nhất, chất nào nở 
vl nhiệt ít nhất ? 

3. Tìm một thí dụ chứng tỏ sự co dăn 
vì nhiệt khi bị ngăn trở có thể gây ra 
những lực rất lớn ? 

4. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện 
tượng nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng 
cùa các nhiệt kế thường gặp trong 
đời sống. 

5. Điền vào đường chấm chấm trong 
sơ đồ tên gọi cùa các sự chuyển thể 
ứng với các chiều mũi tên. 


6. Mỗi chất có nóng chảy và đông đặc 
ớ cùng một nhiệt độ xác định không ? 
Nhiệt độ này gọi là gì ? 

7. Trong thời gian nóng chày, nhiệt 
độ của chất rắn có tăng không khi ta 
vẫn tiếp tục đun ? 

8. Chất lỏng cỏ bay hơi ờ một nhiệt độ 
xác định không ? Tốc độ bay hơi của 
một chất lỏng phụ thuộc vào những 
yếu tố nào ? 

9. Ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng, cho 
dù có tiếp tục đun vẫn không tăng nhiệt 
độ ? Sự bay hơi của chất lỏng ở nhiệt 
độ này có đặc điểm gl ? 



T II. VẬN DỤNG 

1. Trong các cách sắp xếp dưới đày cho các chất 
nở vi nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp nào đúng ? 

A. Rắn - khí - lỏng. 

B. Lỏng - rắn - khí. 
c. Rắn - lỏng - khí. 

D. Lỏng - khí - rắn. 

2. Nhiệt kế nào trong các nhiệt kế sau đây có thể 
dùng để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi ? 


89 




















A. Nhiệt kế rượu. 

B. Nhiệt kế y tế. 

c. Nhiệt kế thuỷ ngân. 

D. Cả ba loại trên đều không dùng được. 

3. Tại sao trẽn đường ống dẫn hơi phải có những 
đoạn được uốn cong (H.30.1). Hãy vẽ lại hình của 
đoạn ống này khi đường ông nóng lên, lạnh đi ? 

4. Hãy sử dụng số liệu trong bảng 30.1 để trà lời 
các câu hỏi sau đây : 

Báng 30.1. 



Hình 30.1 


Chất 

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 

Nhôm 

660 

Nước đá 

0 

Rượu 

-117 

sắt 

1535 

Đổng 

1083 

Thuỷ ngân 

-39 

Muối ăn 

801 


a) Chất nào có nhiệt độ nóng chày cao nhất ? 

b) Chất nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất ? 

c) Tại sao có thể dùng nhiệt kế rượu đổ đo những 
nhiệt độ thấp tới -50°c. Có thể dùng nhiệt kế thuỳ 
ngân đê đo những nhiệt độ này không ? Tại sao ? 

d) Hình 30.2 vẽ một thang nhiệt độ từ -200°c đến 
1600°c. Hãy : 

- Dùng bút màu đánh dấu vào vị trí trên thang có 
ghi nhiệt độ ứng với nhiệt độ trong lớp em. 

- Đánh dấu nhiệt độ nóng chảy và ghi tên chất có 
trong bảng 30.1 vào thang nhiệt độ, (thí dụ, 
nước được ghi ở vạch ứng với 0°c của thang 
trên hình 30.2). 


1600 

1500 — 

1400 - 

1300 - 

1200 - 

1100 - 

1000 — 
900 — 
800 — 
700 -- 
600 — 
500 — 
400 -- 


300 

200 

100 

0 


Nước 


-100 -- 


-200 -L 


Hình 30.2 


90 
















- Ở nhiệt độ của lớp học, các chất nào 
trong bảng 30.1 ờ thể rắn, ở thể lỏng ? 

- Ở nhiệt độ của lớp học, có thê có hơi 
của chất nào trong các hơi sau đây ? 

+ Hơi nước. 

+ Hơi đồng. 

+ Hơi thuỷ ngân. 

+ Hơi sắt. 

5. An và Binh cùng luộc khoai. Khi nồi 
khoai bắt đầu sôi, Bình bào nên rút bớt 
cùi ra, chi để ngọn lửa nhỏ, đủ cho nổi 
khoai tiếp tục sôi. An lại nói, phải tiếp 
tục chất thêm củi nữa, để ngọn lửa cháy 
thật to, vì An cho rằng, càng đun cho lừa 
to, thì nước luộc khoai càng nóng, như 
vậy khoai càng mau chín. 

Ý kiến nào đúng ? Tại sao ? 

6. Hình 30.3 vẽ đường biểu diễn sự thay 
đổi nhiệt độ theo thời gian cùa nước. Hỏi: 

a) Các đoạn BC, DE ứng với các quá 
trình nào ? 

b) Trong các đoạn AB, CD nước tổn tại 
ở những thể nào ? 

GIẢI TRÍ 

ÔCHữVỀ Sự CHUYẾN THẾ 

Hàng ngang 

1. Tcn gọi sự chuyên từ thể rán sang thổ 
lỏng (8 ô). 

2. Tcn gọi sự chuyển từ thê lòng sang thổ 
khí (hay hơi) (6 ô). 

3. Một yếu tố tác động đến tốc độ bay 
hơi (3 ô). 


Nhiệt độ °c 


100 

D E 

50 

B o// 

-50 

Thời gian 


Hình 303 



Hình 30.4 


91 


















^ TrenaM £ịS-0 

4. Việc ta phải làm đê kiểm tra các dự đoán (9 ô). 

5. Một yếu tố nữa tác động đến tốc độ bay hơi (9 ô). 

6. Tên gọi sự chuyển từ thể lóng sang thê rắn (7 ô). 

7. Từ dùng để chi sự nhanh chậm (5 ô). 

Hàng dọc 

Hãy diễn tà nội dung của từ trong các ô hàng dọc được tô dậm (H.30.4). 


Có thể em chua biết 

*- Chất cacbon điôxit (thường gọi là tuyết khô) có thề chuyền thẳng từ thể 
rắn sang thể hơi. Sự chuyền thể đặc biệt này gọi là “Sự thăng hoa”. Khi 
thăng hoa, tuyết khô làm lạnh khổng khí xung quanh, khiến cho hơi nước 
trong không khí ngưng tụ, tạo nên một màn sương. Nếu chiếu ánh sáng 
màu vào màn sương này, ta sẽ được một màn sương màu tuyệt đẹp. Hiện 
tượng này thường được sử dụng để tạo cảnh trên sàn diễn ca - múa - nhạc. 
«- Trong lòng Mặt Trời nhiệt độ lên tòi 20 triệu độ (20000000°C). Ở nhiệt 
độ này, vật chất không tồn tại ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí thông thường 
mà ta biết. Nó tổn tại dưởi một thề đặc biệt, gọi là "Plasma”. Ở thể plasma, 
vật chất tồn tại dưới dạng các hạt mang điện. 


92 



MỤC LỤC 


Trang 

Lời nói đầu 3 

CHƯƠNG I : Cơ HỌC 

Bài 1. Đo độ dài 6 

Bài 2 Đo độ dài (tiếp theo) 9 

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng 12 

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước 15 

Bài 5. Khối lưọng - Đo khối lượng 18 

Bàl 6. Lực - Hai lực cân bằng 21 

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 24 

Bài 8. Trọng lực - Đdn vị lực 27 

Bài 9. Lực đàn hồl 30 

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng 33 

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng 36 

Bài 12. Thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi 39 

Bàl 13. Máy cơ đơn giản 41 

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng 44 

Bàl 15. Đòn bẩy 47 

Bài 16. Ròng rọc 50 

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học 53 

CHƯƠNG II : NHIỆT HỌC 

Bài 18. Sự nỏ vì nhiệt của chất rắn 58 

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 60 

Bàl 20. Sự nỏ vì nhiệt của chất khi 62 

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nỗ vì nhiệt 65 

Bàl 22. Nhiệt kế-Nhiệt giai 68 

Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ 72 

Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc 75 

Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) 77 

Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ 80 

Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo) 83 

Bài 28. Sự sôi 85 

Bài 29. Sự sôi (tiếp theo) 87 

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học 89 


Mục lục 








